CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 1 





PHẬT GIÁO SỬ ĐÔNG NAM Á 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 2 





CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÊỀN 


PHẬT GIÁO SỬ 
ĐÓNG NAM A 


Chánh Trí toàn tập 






1S WIIÂ KIÍT E1 IẦN EIÁ 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 3 





Ban biên tập: 
Ban Phật học Xá Lợi 


- TK. Thích Đồng Bổn 
- Cư sĩ Tống Hồ Cầm 

- Cư sĩ Lâm Hoàng Lộc 
- Cư sĩ Trần Đức Hạ 

- Cư sĩ Trân Phi Hùng 
- Cư sĩ Tô Văn Thiện 

- Cư sĩ Chính Trung 


la c6. Tan 
Nghi 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 4 








CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÊN 
(1905-1973) 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 5 





LỜI NÓI ĐẦU 


k3 b vế v) : / tà vn. # 
Ni 


Với mục đích kế thừa tôn chỉ học Phật uà phổ biến giáo lú, tri thức đến mọi tìng lớp cư sĩ, 
Phật tử được hiểu đúng chánh pháp uà hành trì lợi lạc. Trên tính thần đó, Ban Phật Học Xá 
Lợi cố gắng sưu tập các tác phẩm của Cư sĩ Chánh trí Mai Thọ Truyền đã biên soạn, dịch thuật 
đăng tải trên tạp chí Từ Quang. Chúng tôi tập họp lại hiệu chính thành bộ sách Chánh Trí 
Toàn tập, trone đó có tác phẩm Phật Giáo Sử Đông Nam Á này. 


Cự sĩ Chánh trí Mai Thọ Truyền là một nhà nghiên cứu Phật học uuên bác, sáng lập 0à là 
Hội trưởng Hội Phật học Nam Việt, chủ biên tạp chí Từ Quang, uới tiêu chí phổ biến Phật 
pháp căn bản. Các công trình nshiên cứu, dịch thuật uà chú giải của ông, đều thật sự là những 
tác phẩm Phật học sâu sắc, thiết thực uà hữu ích không chỉ cho các nhà nghiên cứu mà cho cả 
các cư sĩ, phật tử, những nsười muốn tìm hiểu uà hành trì chánh pháp của đức Phật. 


Tập sách Phật giáo sử Đông nam Á cho ta thấy một cái nhìn tổng quan uề lịch sử truyền 
thừa của Phật giáo du nhập oào các nước Đông nam Á từ Tích Lan hay trực tiếp từ Ấn Độ - 
nơi phát xuất Phật siáo - uào các nước Miến Điện (Mụamma), Nam Dương (Indonesia), 
Malasia, Thái Lan, Cam Bốt, Việt Nam. Dù theo truyền thống Nam truyền hau Bắc truyền, 
các nước này có điểm chuns nhất là Phật siáo lan truyền rộng rãi, có nhữns thời kù dược tôn 
là quốc giáo. Đâu là một đặc điểm phải được coi trọng trong tiệc phát triển các mối bans giao ở 
Đông nam Á. 

Tuụ nhiên, thời điểm mà tác siả biên soạn tác phẩm sử học nàu đã cách khá xa, nên quan 
điểm, cách nhìn hoặc nhận định có thể có khoảng cách uới lịch sử hiện đại. Chúng tôi chỉ trong 
tác phẩm sẽ là tư liệu nghiên cứu, nằm trong bộ sách Chánh Trí toàn tập để lưu niệm, chứ 
không tang ý nnshĩa phổ cập truyền bá. 


Ban Phật Học Xá Lợi 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 6 





PHẬT GIÁO SỬ ĐỒNG NAM Á 


k3 % v 3v. : / tà vn. # 
TM RA 


Chương l 
SỰ MỞ RỘNG CỦA PHẬT GIÁO 


Phật giáo bắt đầu, vào thời đại Maurya, (Vua A Dục) lan tràn khỏi vùng sông Hằng 
là nơi phát xuất, để lần hồi mở rộng phạm vi ảnh hưởng đến các vùng lân cận và rốt 
cuộc khắp nước Ấn, kể luôn Tích Lan. Sự xâm lược êm thấm này để nguyên những cơ 
sở Bà la môn giáo và những lối tu hành của dân tộc Ấn, bởi vì những cố gắng của các 
nhà truyền giáo ít nhắm vào việc trừ bỏ những gì đã có cũng như những tin tưởng của 
dân chúng, mà nhắm vào việc phổ biến những cái ấy cho thích ứng với giáo lý của đức 
Phật. 

Về vấn đề mở rộng này, có hai nguồn tài liệu: Niên sử của Tích Lan và Khoa khảo cổ 
tân cựu. 

Trước khi tìm biết lịch sử Phật giáo tại các nước Đông Nam Á, thiết nghĩ nên xét coi 
Phật giáo đã truyền ra ngoại quốc như thế nào. Đây là mục tiêu của chương I. 


Tài liệu do Niên sử Tích Lan cung cấp. 

Trong Niên sử Tích Lan, có rất nhiều tài liệu tham khảo về vấn đề này mà chỉ tiết 
có ghi trong các sử kinh như Dipauamsa, Mahãuamsa, Samantapãsãddika (Thiện Kiến 
Luật Tỳ Bà Sa) và Mahãbidhruamsa. 

Sau cuộc tập kết lần thứ ba tại Pãtaliputra, tháng Kattika (tháng 10 DL) năm 236 PL 
(nhằm 250 trước TL), đời Vua A Dục (Asoka), Đại đức Mogsaliputta-tissa, nghĩ đến tương 
lai và vì mục đích rộng truyền Phật pháp trong những vùng tiếp cận, đã gởi nhiều nhà 
truyền giáo đến 9 nơi như sau: 

1. La hán Majjthantikata lên vùng Kasmir (Gandhãra). 

2. Tỳ khưu Mahãdeva (Ma ha đề bà) sang vùng Mabisa-mandala. 

3. Rakkhita đi đến vùng Vanavãsa. 

4. Tỳ khưu Yonaka-Dhammarakkhita được gởi đến Aparankata. 

5. Tỳ khưu Mahãdhammarakkhita đi Mahãratha. 

6. Tỳ khưu Mahãdakkhita đến Yonakakola. 

7. Tỳ khưu Majjhima lên miền núi Hy mã với 4 Tỳ khưu khác. 

8. Hai Tỳ khưu Sona và Uttara sang vùng 5uvannabhũmI. 

9. Tỳ khưu Mahinda, con Vua A Dục, có sứ mạng hóa độ Lankã (Tích Lan). Cùng đi 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 7 





với Mahinda, có 4 Tỳ khưu khác là Itthiya, Utthiya, Sambala và Chadasäla. 
Giá trị các Sử liệu kể trên. 

Theo Niên sử Tịch Lan thì công cuộc truyền bá vĩ đại Phật pháp khắp nước Ấn và 
lan ra các nước lân cận đều do sáng kiến của Đại đức Mogsaliputta-tissa, Thầy của 
Mahinda, nhà sáng lập Phật giáo ở Tích Lan. 

Nhưng xét kỹ, sức phát triển của Phật giáo đã có từ lúc đầu, nghĩa là khi mới sáng 
lập. Có thể sự phát triển ấy đã nhờ sự quy y của Vua A Dục mà trở nên mãnh liệt, chớ 
không phải chờ đến thời đại Maurya (triều Vua A Dục) mới bắt đầu theo một kế hoạch 
có trù tính hay do sáng kiến của Mogsaliputta-tissa. 


Thật vậy, theo kinh điển, thì liền sau khi "chuyển Pháp luân" tại Lộc Uyển, chính 
đức Phật đã sắc chỉ cho các đệ tử đem giáo pháp của Ngài đi giảng dạy khắp nơi cho 
những ai muốn nghe: "Này các Tỳ khưu, ta đã giải thoát mọi triền phược thiên nhân, các 
ông cũng thế. Vậy các ông hãy lên đường, và vì sự lợi ích của nhiều người, vì hạnh phúc 
của nhiều người, vì từ bi đối với thế gian, vì lợi ích, an lạc của trời người, hãy đi đi. 
Đừng hai người cùng đi một đường. Hãy đem chánh pháp ra giảng, là điều lợi ích từ 
đầu tới đuôi, luôn cả đoạn giữa; giảng cho đúng từ, đúng lý; trình bày một cách thuần 
túy phương pháp tu hành. Có những người bẩm tánh trong sạch, không bị phiền não 
làm mù, nhưng nếu họ không nghe được chánh pháp, họ bị sa đọa: những người như 
thế sẽ quy y pháp. Về phần tôi, tôi sẽ đi đến Uruvilvã (Trúc Lâm) thị trấn của chúa 
tướng, để giảng pháp." Lệnh của Phật được tuân hành và, ngay lúc Phật còn tại thế, 
nhiều vùng xa xôi như Avanti hay Sronãpãanta, nếu không được hóa độ, ít ra cũng 
được truyền giáo bởi công lao của nhiều đệ tử của Phật mà sử sách còn ghi tên tuổi như 
Mahãkãtÿyayana, Pũrya v.v... 


Cứ như trên thì Niên sử Tích Lan đã giản dị hóa và làm sai lạc sự kiện khi bảo rằng 
công cuộc truyền bá Phật pháp chỉ bắt đầu từ năm 236 PL và qui trọn công lao hoằng 
hóa cho một mình Mogsaliputta-tissa và các Đại đức được ngài ủy thác. Vì vậy lời sử 
của Tích Lan không được Phật giáo trên đất liền Ấn Độ chấp nhận, thậm chí cũng không 
được toàn thể tu sĩ Tích Lan đồng ý. 

Đối với người Ấn lục địa, sử Phật giáo Ấn Độ là kết quả một công trình dài lâu và 
kiên nhẫn, bắt đầu từ đức Phật và tiếp tục suốt mấy thế kỷ đầu bởi những Pháp sư và 
các đệ tử thân cận. Theo những kinh điển mà một đoạn đã trích dịch ở phía trước, chính 
Mahendra, đệ tử của ngài Anan, đã truyền bá Phật pháp sang Simhaladvĩpa, tức là Tích 
Lan. 


Điều cốt yếu có lẽ nên ghi ở đây là việc hoằng hóa Ấn Độ, kể cả hải đảo Tích Lan, 
đã phải đòi hỏi nhiều thế kỷ và, khởi đầu từ lúc Phật còn tại thế, công trình ấy được bổ 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 8 





túc dưới thời Vua A Dục, gọi là thời Maurya. Người ta cho sách Mahãkarmavibhanga 
có lý trong việc phi đồng vào một danh sách những nhà truyền giáo đồng thời với Phật 
và những nhà truyền giáo khác đồng thời với A Dục. Xin tóm tắt danh sách ấy như 
sau: 


- Mahãkãsyapa (Đại Ca Diếp) hoằng hóa miền Tây, bắt đầu từ Avanti. 


La Hán Gavãmpati, miền Suvarnabhumi (mà nhiều quan điểm khác nhau chưa 
xác định được là ở đâu). 


La Hán Pindola Bharadvãjr, miền Pũrvavideha (phía đông). 


La Hán Mahendra, đảo Tích Lan, thuộc miền Simhaladvĩpa. 
Bản danh sách này không có nói đến Mogøaliputta. 


Câu chuyện huyễn hoặc về các phái đoàn truyền giáo khởi sự với Mogsaliputta 
không thể bịa ra trước thế kỷ thứ V là lúc Phật giáo được truyền sang Miến Điện. Trước 
đó, nhiều tu sĩ Tích Lan ở xứ Andhra đã cố bậc ra một truyền thuyết bảo rằng chính các 
bậc Tu đà hoàn Tích Lan đã đem Phật pháp gieo rắc khắp nước Ấn, nhưng không hề nói 
đến Mogsaliputta. 


Để kết luận chương này, nên ghi rằng Niên sử Tích Lan đã tỏ ra quá giản đị khi 
muốn đặt vào một ít nhà truyền giáo được Mogsaliputta-tissa ủy nhiệm, trọn công đức 
hoằng hóa toàn nước Ấn Độ và ghi rõ là công cuộc truyền bá này bắt đầu từ năm 236 
sau Niết bàn. Sự thật là, khởi phát từ buổi ban sơ, công cuộc truyền bá tiếp tục với 
những kết quả không đồng đều suốt hai thế kỷ sau. Khi Phật nhập Niết bàn để đạt đến 
điểm cao tột dưới thời Vua A Dục. Trọn khoảng thời gian này, Ma Kiệt Đà quốc vẫn là 
trung tâm điểm của phong trào; Tăng chúng đạt đến một con số lớn lao nhứt và có thế 
quyền ủng hộ đắc lực nhứt. Các trung tâm vào bậc nhì như Kausãmbi, Ujjavinl, 
Mathurã, tuy kém hơn, nhưng cũng khá quan trọng. Dù không minh chứng được, người 
ta vẫn thấy phảng phất ảnh hưởng tinh thần của Mathurã đối với Kasmir và miền Tây 
Bắc, cũng như của Avanti đối với đảo Tích Lan. Đã đành trong công việc này, ý kiến cá 
nhân có thủ một vai tuồng nào đó, nhưng sức mạnh chánh của sự phát triển là sức mạnh 
của chánh pháp, hễ gặp ngoại duyên thuận tiện - như tình thế chánh trị chẳng hạn - là 
bộc phát. Tình thế ấy đã đến với sự thiết lập đế quốc Maurya bằng sự thống nhất Ấn Độ 
và sự quy y của Đại đế Asoka (A Dục). Mọi chướng ngại không còn, Chánh pháp lan 
đần như vết dầu, từ gần đến xa, nhuần thấm mọi nơi trên lục địa và vượt biển đến tận 
Tích Lan. Điều này được khoa Khảo cổ xác nhận một cách hùng biện. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 9 





Chương lI 
NGHI VẤN VỀ SUVARNABHUMI 


Trong chín Phái đoàn truyền giáo của Đại đức Mogalaputtaissa gởi đi mấy hướng, 
có Phái đoàn của Sona Uttara mà nhiệm vụ là đi sang vùng Suvarnabhumi. 


Suvarnabhumi ở đâu, hiện nay là xứ nào? Vấn đề này đã làm cho nhiều sử gia, học 
giả lưu tâm tìm tòi, kê cứu, nhưng đến nay chưa có một câu trả lời nào quả quyết. Vì 
danh từ địa phương ấy có liên quan mật thiết với lịch sử Phật giáo Miến Điện, nghĩ nên 
lược bày sau đây công trình khảo cứu của các học giả, sử gia nói trên. 


Trong một bài báo đăng trong Tạp chí France-Asie, Đại Đức Pang Khat (Cam bốt) đã 
ghi những nhận xét sau đây: "Nếu phải tin sử liệu Tích Lan, theo đó Phật giáo đã được 
đem gieo trông ở Suvarnabhumi (hay Suvannabhumi) kể từ thế kỷ thứ III PL, còn có vấn 
đề cần xác định là xứ ấy ở đâu. Đến nay điểm này chưa được soi sáng. Phải chăng danh 
từ Suvarnabhumi đã được dùng để chỉ vùng đất nằm giữa Ấn Độ và Trung Quốc? Hay 
đó là nước Miến Điện? Nước Thái hiện nay? Khó mà quả quyết. Trên thực tế, nhiều 
nước theo Phật giáo Nguyên thi, mà sử sách còn ghi lại tên tuổi và sứ mạng truyền giáo 
của hai Đại Đức nói trên (Sona và Uttara), có thể đều có quyền như nhau mà nói rằng 
Suvarnabhumii là tên thuở xưa của xứ sở họ. 


"Nên mở ở đây một dấu ngoặc để tìm biết sự thật về vấn đề này vì, như vừa nói, nó 
có liên quan đến lịch sử Phật giáo của các nước Tiểu thừa giáo, trong đó có Miến Điện 
và Tích Lan trước nhất. 

"Suvarnabhumi có nghĩa đen là Xứ Vàng. Vậy việc đại đế Asoka gởi một phái đoàn 
sang xứ này có thể là vì mục đích tìm vàng hơn là vì một động cơ tôn giáo. Lại nữa, 
danh từ Suvarnabhumi thuở xưa dùng để chỉ các miền lục địa có mỏ vàng, còn nếu 
muốn chỉ những hòn đảo có vàng, thì người ta dùng danh từ Suvardvipa. 


"Chẳng riêng gì người Ấn nghe danh biết tiếng vùng Suvarnabhumi, Ptolémée®) 
cũng nói đến Chersonèse d'Or® và một sử gia Trung Hoa của thế kỷ thứ II, cũng có đề 
cập đến một xứ gọi là Kin Lin, có nghĩa là Xứ Vàng hay Thành Vàng." 


"Các thuyền trưởng Ấn Độ đã ra khơi từ các hải cảng miền Nam xứ họ. Họ đã bỏ 
neo ở nhiều hải cảng ngoại quốc như: Takkola (Chợ Đậu khấu), Tenassarim, Vesunga ở 
Peru; Tâm braling ở Mã Lai, Bangka ở Sumatra, Oc-eo ở Kampuchea, nay thuộc Việt 
Nam, vịnh Thái Lan. Tại đây các nhà khảo cổ Pháp đã tìm thấy những đồng tiền La Mã 





(1) Tích Lan chắc chắn không liên quan đến vấn đề này vì là Lanka hay Tích Lan, đã có Phái đoàn Mahinda rỒi. 
(2) Pioléméc: Một nhà thiên văn và địa dư học có tiêng của Hy Lạp, hôi thế kỷ thứ II, sau TL. 
(3) Chersonèse là một danh từ mà Ptolémée đã dùng đề chỉ bốn đại hải đáo trong bộ địa dư của ông. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 10 





và Ấn Độ.. 

"Cứ như trên thì chúng ta có thể nghĩ rằng danh từ Suvarnabhumi bao gồm tất cả 
các xứ ghi trên. Nhưng phần đông các nhà bác học vẫn dè đặt, tuy họ cho rằng suy 
luận như thế có phần phải, Giáo sư Ấn P. Bapat, trong sách "2.500 Years of Buddhism”" 
kêu Mã Lai và Sumatra là "Xứ Vàng" (the land of Gold) cũng như nhà khảo cổ Pháp 
Coedès. Nhiều người khác, tuy không quả quyết, lại đưa ra tên hai nước Miễn Điện và 
Thái Lan". 

Tự điển Nhân danh Địa danh Pali (Dictionary of Pali Proper Names) của 
Malalasekera viết: "Tích Lan và Suvarnabhũmi cách nhau bảy trăm hải lý và, nếu gặp 
gió xuôi, thuyền phải mất bảy ngày đêm... Suvannabhũmi thường được nhận là miền 
Hạ Miến, rất có thể là hai quận Bagan và Moulmein. Cũng có thể tính luôn cả miền 
duyên hải Ngưỡng quan (Rangoon) chạy dài tới Tân Gia Ba (Singapore). Thị trấn quan 
trọng nhất của Suvannabhũmi là Sudhammanagara (nay là Thaton), ở vàm sông 
Sittaung”. 


Ủ Hla Maung, trong một bài báo nói về lược sử Phật giáo Miễn Điện có nhắc đến 
những nhận xét dị biệt kể trên, để rốt cuộc nói rằng Suvannabhũmi là Thaton hiện nay, 
như phần đông ở Miến tin như vậy. Nhắc sách "Indian Antiquary", ông bảo 
Suddhamanãgara, là Sudhammapura, mà Sudhammapura, là Thaton, và Thaton xưa kia 
là Suvannabhũmi vậy. 





CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 11 





LỊCH SỬ PHẬT GIÁO MIỄN ĐIỆN 


x.3 % vỆ: 3v. TA tà vn. # 
ME 


LOT NOI ĐAU 
Phật giáo đã du nhập Miến Điện hồi nào? Câu hỏi nàu chưa bao siờ được các học giá Đông 
phương, Tâu phương trả lời một cách dứt khoát. Chẳng những thế còn nhiều quan điểm, nhiều 
nhận xét bất đồng. Ấu oì lịch sử Phật giáo Miễn Điện lúc đầu có nhiều chỗ u ẩn. 
Chiết tài liệu do truyền thống 0à kinh sử cung cấp, đại lược người ta có thể chin lịch sử ất 
làm hai phần. 
— Phần thứ nhất là thời kỳ trước Phái đoàn truyền giáo của hai Đại đức Sơnn 0à LIHara. 


~ Phần thứ nhì là thời kỳ từ đấy cho đến bâu giờ. 


THỜI KỲ THỨ NHẤT 


Theo truyền thuyết - Tương truyền, cách nay độ 2.550 năm, sau khi đắc Đạo dưới 
cội Bồ đề, đức Phật đã trải qua 49 năm đi đến nhiều chỗ. Sau khoảng thời gian đó, Ngài 
có thọ sự cúng dường của hai lái buôn anh em ruột là Tapussa và Bhallika tại thành 
Asitanagara Paukkaravati, hay Okkala, hiện nay là Rangoon (Ngưỡng Quan). Đức Phật 
ban cho hai vị thí chủ tám sợi tóc trên đảnh đầu. Về đến nước nhà, hai lái buôn dựng 
một ngọn tháp và niêm xá lợi của Phật vào đó thờ. Câu chuyện này có nói trong Tạng 
Luận của Buddhaghosa. 


Một truyền thuyết khác nói rằng đức Phật đã đến thăm Po U Taung, một ít lâu sau 
khi sơ chuyển Pháp luân Tại Lộc Uyển (Sarnath). Ngài có ban bốn sợi tóc thánh cho vị 
Thần giữ Lộc Uyển và chỉ thị trao lại cho hai anh em lái buôn Ajjika và Bhalika. Vài 
tháng sau, hai ông này đi thuyền theo duyên hải và đến một nơi gần Po U Taung. Tại 
đây, hai ông được Thần Lộc Uyến ban tóc quý. Hai ông bèn chọn một chỗ xứng đáng và 
đắp một thổ sơn, trên đấy xây một ngọn tháp thờ tóc Phật. Với thời gian, nơi này bị rừng 
phủ mất, nhưng cách nay 170 năm, đã tìm lại được tại khu Sandaw, thành phố Promé. 


Dưới Triều đại Thiri Khettara 
Năm 101 PL (442 trước TL), vương quốc Thiri Khettara được thành lập và vị vua 


đầu tiên là Dvattabaung, đồng thời với vua Kãlãsoka ở Ấn. 

Nhà vua có bốn vợ. Vợ thứ nhất, Siricanda, sanh hoàng tử Dvattaran; vợ thứ hai, 
Ummãra, sanh hoàng tử Dvattajan; vợ thứ ba, Pissatoa, sanh hoàng tử Dvattarãj, và vợ 
thứ tư, Becandi, sanh bốn gái: Suvanna Mãlã, Kãncana MãIlã, Hemã Mãlã và Siri Mãlã. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 12 





Hoàng tử Dvattajan gặp La Hán Mahã Rakkhita và được La hán giảng cho nghe một 
câu chuyện tiền thân của Phật. Nghe xong, Hoàng tử tỏ ngộ, chứng quả La hán, pháp 
hiệu là Candã Sĩr. 

Hoàng tử Dvattarãj, con của thứ phi Pissatoa, gặp La Hán Canda dạy cho bộ kinh 
Anamattaya. Hoàng tử cũng chứng được quả La hán, lấy hiệu là Candagarij. 

Thứ phi Ummãra và công chúa Suvanna Mãlã cũng được La Hán Theris hóa độ. 


Vua Dvattabaung là một nhà tâm đạo, thường hộ pháp và xây được nhiều tháp như 
Thaukkyama, Nyee Nyee, See See, Baw Baw, v.v... Trong số, hiện còn tháp Shway 
Sandaw. 


Tháng chạp năm 1952, khai phá rừng, người ta có tìm lại được tàn tích của tháp Pãnna 
ở phía Đông tháp Shway Sandaw, độ 1.000 thước Anh. Đào đất, người ta bắt gặp nhiều khí 
mảnh quan trọng về mặt tôn giáo, 1 răng Phật, nhiều tượng Phật bằng vàng hoặc bằng bạc. 
Tất cả những bảo vật này được niêm vào một ngọn tháp xây lại chỗ cũ. 


Khi triều đại Thiri Khettara dài 552 năm cáo chung, dân chúng trong nước phân tán, 
kẻ xuống miền duyên hải, người sang vùng Irrawaddy, nằm trên vịnh Martaban hiện 
nay. 

Toán thứ hai, khi thiên cư đến Thaton, đã mang theo với họ những sở đắc về Phật 
giáo và về văn hóa của xứ sở. Toán thứ nhất định cư gần Pagan. Lịch sử ghi rằng vào thế 
kỷ thứ V TL Đại thừa giáo từ phương Bắc đã du nhập và được truyền bá nhiều nơi trên 
đất Miễn. Vậy thấy rằng Phật giáo đã thạnh hành một lúc dưới triều Thiri Khettãra. 


xkk 


Nhờ địa thế, Miến Điện xưa kia là nơi tiếp xúc của nhiều lái buôn hoạt động giữa Ấn 
Độ và các xứ ở về phía Đông nước này, ngay lúc đức Phật còn tại thế. Rất có thể Phật giáo 
đã được các lái buôn Ấn hay những nhà truyền giáo cùng đi với họ truyền sang đất Miến. 
Lịch sử cho biết rằng thổ dân Miễn có nhiều mối tín ngưỡng, chuộng việc thờ cúng và 
nhiều người, sau khi hiểu được Phật pháp, đã quy y theo Phật. Tuy nhiên, không có gì 
chứng nhận rằng Phật giáo lúc ấy đã châm rễ tại Miễn. 


THEO LỊCH SỬ: 

Niên sử Phật giáo Miễn (Sãsanavamsa) nói: 

Và đến năm thứ 8 sau khi thành Đạo, đức Phật cùng với mấy trăm đệ tử đã đến 
Sudhammapura (bây giờ là Thaton), tại vùng Rãmãnnã. 


Lúc bấy giờ, khi lập đạo tràng xong, đức Phật dạy Kinh Pháp cú cho dân chúng 
trong vùng, cả quốc vương của họ và đặt họ vào khuôn khổ Quy y Tam Bảo và Ngũ 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 13 





giỚI. 

Trong thời này, Phật có ban sáu sợi tóc của Ngài cho sáu vị ẩn tu bổn xứ, khi các vị 
đến chiêm bái Như Lai. 

Ba mươi bảy năm sau, Thượng tọa Gavampati phụng thỉnh nhiều xá lợi từ Ấn tới 
Sadhammapura và tặng cho vua Siha. Vua xây 37 cảnh chùa để thờ. 


Tám năm sau khi Phật nhập Niết bàn, Thượng tọa Gavampati thiết lập pháp tràng 
tại Sudhammapura (Thaton), tại vùng Rãmãnnã. 


Tuy nhiên, dân chúng chỉ có tin mà chưa am hiểu Phật pháp. Mãi đến sau lần kết 
tập thứ ba ở Patna, Đại đức Moggaliputtatissa mới gởi hai đệ tử, Sona và Uttara, sang 
kiến thiết một Phật địa (Suvannabhũmi) và lập một nền Phật giáo. 


xkk 


Đối chiếu hai nguồn sử liệu kể trên, một đàng do sự truyền thuyết, một đàng do 
sách vở cung cấp, chúng ta thấy có những điểm tuy mơ hồ nhưng có thể tin được là 
Miễn Điện đã chịu ảnh hưởng Phật giáo từ thuở Phật còn tại thế và đang tích cực hoằng 
hóa trên đất Ấn. Điều này dễ hiểu: Miến Điện liền đất với Ấn, nếu đường bộ giao thông 
bất tiện thì còn đường thủy, theo miền duyên hải trên vịnh Bangale. Sự thông thương 
bằng biển giữa Ấn Độ và các xứ nằm dọc theo miền duyên hải này tận đến Thái Lan, 
Anh đô nê xia. Có thể những lái buôn người Ấn dừng bước trên đất Miễn, có mang theo 
với họ những hình tượng Phật, hoặc để thờ cúng, hoặc để làm phù hộ thân; cũng có thể 
là những nhà truyền giáo của Phật pháp đã cùng đi với họ và nhân đó mà gieo rắc trong 
dân chúng một ít tin tưởng về đạo Phật. Cũng có thể, để mua lòng vua chúa địa 
phương, các giáo sĩ ấy đã kính tặng những bảo vật, do đấy mới có việc xây tháp tôn thờ 
theo phong tục Ấn. 


Về nghi vấn Suvannabhũmi, người Miễn quả quyết đó là miền Sudhammapura hay 
Thaton, ở vàm sông Sittang. Sách "India Antiquary XXII, trang 151, còn nói rằng 
Rãmãnnãdesa, tên khác của Suvannabhũmi, là một thị trấn trù mật và một trung tâm 
thương mại phồn thịnh. 

Nhưng dù sao, chưa có thể nói rằng Phật pháp đã được thiết lập tại đây trước khi 
Phái đoàn Sona và Uttara tới, dù rằng phía Nam, theo miền duyên hải có ảnh hưởng 
Tiểu thừa và phía Bắc, theo đường bộ, có ảnh hưởng Đại thừa; dù rằng trong xứ có một 
triều vua và một phần dân chúng quy y Tam Bảo. 


THỜI KỲ THỨ HAI 


Thời kỳ thứ hai bắt đầu từ phái đoàn Sona và Uttara năm 235 PL tức là sau khi 
Phật nhập Niết bàn. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 14 





Nhờ công đức hóa độ của hai Tỳ khưu này, giáo pháp được đem ra dạy cho dân 
chúng và một số đông đã phát tâm quy y. Rất nhiều người trong hoàng tộc, phần đông 
là phái nữ, cũng đã theo đạo. 

Thạnh hành một lúc, Phật giáo lần hồi suy bại trước những biến cố từ tứ phương 
đồn tới, về mặt tín ngưỡng cũng như về mặt chính trị. 

Theo lịch sử Phật giáo Miến Điện, Phật giáo trong thời đó là một nền tín ngưỡng 
pha trộn sự thờ cúng ma qui và sự thờ cúng thần linh, chưa kể khoa phù chú có lúc đã 
vượt lên trên tất cả các thứ tin tưởng. 

Về chính trị thì ông Pe Win, nguyên Giám đốc Viện Khảo cổ của Liên Hiệp Miến 
nói: "Khoảng giữa năm 800 và 1044 TL có nhiều thay đổi trong sự liên lạc giữa các khu 
độc lập tại Miến. Tộc chủng Pyu và tộc chủng Môn thường có nhiều tranh chấp và năm 
894 TL lãnh tụ Pyinba của tộc chủng Pyu tử trận và thị trấn Promé trở thành phần đất 
của Môn. Dân Pyu lui về vùng lân cận Pagãn và trong vòng năm năm, dựng một lũy tại 
cổ Pagãn'. 

Năm 1561 PL (nhằm 1018 TL), vua Anõratha (Anuruddha) khéo léo thống nhất các 
phần đất bộ lạc Thượng Miến thành một đại quốc lần đầu tiên trong lịch sử Miến. Về 
mặt tín ngưỡng, nhà vua thanh lọc việc tu hành bằng cách tước bỏ mọi yếu tố không 
phải Phật giáo, nhờ sự giúp đỡ và chỉ bảo của một Tỳ khưu thuộc chủng tộc Môn. 


Dưới thời Vua Anuruddha 


Dưới thời này, vào năm 1570 PL và năm thứ 9 triều Anuruddha, một Đại đức La 
Hán đến Kinh đô Pagãn. Vua thỉnh La Hán vào hoàng cung thuyết kinh Appamada cho 
vua nghe. Tâm trí tỏ ngộ, nhà vua thỉnh La Hán lưu trú thêm một thời gian tại Pagãn để 
đạy bảo nhà vua. Đại đức nhận lời và lưu lại tại một tỉnh xá do nhà vua xây cất. 

Theo lời khuyên của Đại đức, nhà vua phái một đại thần cầm đầu một phái đoàn sang 
Thaton (Hạ Miến) xin thỉnh nơi vua Manuha một xá lợi của Phật và một bộ Tam tạng 
Pháp điển. Vua Manuha đã phúc đáp một cách hỗn xược, Anurudha bèn cử binh sang 
đánh. Thành Thaton bị vây khốn và rơi vào tay quân vua Anuruddha. 


Các bảo tích của Phật, nhiều bộ Tam tạng và lối 1000 Pháp sư bị tịch thu và đưa về 
Pagãn. 

Năm 1601, nhà vua ra lệnh chép kinh điển lại bằng chữ Miễn. Không đủ tin ở sự 
đúng đắn của các bộ Tam Tạng từ Thaton đem về, vua Anuruddha gởi bốn đại thần 
sang Tích Lan thỉnh nhiều bộ khác. Nhưng khi thỉnh được về và cho đối chiếu thì thấy 
không có sự sai chạy. Tương truyền, Tam Tạng ở Thaton là do Đại đức Buddhagosa đã 
sang Tích Lan chép đem về. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 15 





Dưới triều Sawlu 


Vua Sawlu kế vị vua Anuruddha năm 1622 PL (1079 TL) và ở ngôi đến năm 1629 PL 
(1086 TL) Trong thời này, không có gì quan trọng về Phật giáo, ngoài việc xây hai tháp, 
một ở quận Monywa, một ở quận Minbu. 


Dưới triều Kyansitha 


Lên ngôi năm 1692 PL (1086 TL) vua Kyansitha tiếp tục công trình xây tháp Shwe 
See mà vua Anuruddha không hoàn thành được. Ngoài ra vua còn tận tâm xương minh 
Phật pháp và năm 1635 PL (1029 TL), xây tháp danh tiếng Ananda Pagãn. Ở đây nhiều 
tác phẩm điêu khắc khéo léo, diễn tả sự tích đức Phật, được thực hiện. 

Nhà vua còn xây nhiều tháp khác như tháp Myazedi và thiết lập nhiều cơ sở Phật 
giáo, như Viện Khảo cổ Bi Ký Byazedi. Nhà vua là người thứ nhất trong hàng đế vương 
Miễn Điện gửi một ít đại thần sang tu bổ Bồ Đề Đạo tràng. 


Dưới triều Alaungsithu (1657 - 1712 PL) 
Năm 1657, vua Kyansitha băng hà và vua Alaungsithu nối ngôi. 


Ba năm sau, trong nước có một La hán đắc Niết bàn, đó là Đại đức Arahan. Đại đức 
là thây của vua Alaungsithu và của ba tiên đế. 


Nhờ công lao hoằng hóa của Đại đức và các đệ tử ở Pagãn kể từ thời vua 
Anuruddha, ảnh hưởng của Phật giáo trong dân chúng được giữ nguyên vẹn. 


Năm 1689 (1146), vua Alaungsithu xây tháp That-byin-nyu theo kiểu các đền ở 
Bắc Ấn Độ. Tháp có 5 tầng. Tầng 1 và 2 dành cho chư Tăng ở, tầng thứ 3 dành cho việc 
thờ Phật, tầng thứ 4 là Pháp bảo quán và tầng thứ 5 là ngọn tháp trong có niêm xá lợi. 
Thế thì That-byin-nyu vừa là tháp, vừa là tịnh xá mà cũng vừa là Viện Khảo cổ Bi Ký. 


Thời kỳ từ 1712 PL (1169) đến 1718 PL (1175 TL) 


Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, có hai triều đại kế tiếp nhau: Narathu và 
Naratheinka. Lịch sử không ghi một việc gì quan trọng về phương điện Phật giáo suốt 
thời kỳ này. 

Dưới triều Nara-pati-sithu 

Đến năm 1718 PL (1175 TL), vua Nara-pati-sithu lên ngôi và suốt triều này, Phật 

pháp được hưng thạnh nhờ công lao hoằng truyền của các Đại đức Uttarajìva, 


Chappata và bốn Tỳ khưu từ Tích Lan sang hợp tác. Uttarajva sanh trưởng ở 
Rãmannadesa và là pháp tử của Đại đức Ariavamsa. Đại đức là thây của nhà vua. Về 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 16 





câu chuyện Đại đức đáp thuyền sang tham khảo kinh điển ở Tích Lan với nhiều Tỳ 
khưu khác và Sa di Chappata, một bi ký Tích Lan ghi rằng lúc Đại đức đến, chư Tăng 
Tích Lan ra đón và nói như sau: "Chúng tôi là những người thừa kế cho Đại đức 
Mahinda là người đã thiết lập Phật giáo ở Tích Lan (Lanka), còn chư Đại đức là những 
người thừa kế cho hai Đại đức Sona và Uttara là hai vị Pháp sư đã thiết lập Phật giáo ở 
Suvannabhũmi. Xin quý ngài cho phép chúng tôi lấy lễ theo giới luật mà chào đón các 
ngài”. 

Đây là một tài liệu chứng chắc rằng Suvannabhũmi là miền Hạ Miến, chớ không 
phải một vùng đất nào khác. 

Phái đoàn Uttarajìva, sau một độ lưu trú tại Tích Lan, đã hồi hương, riêng Sa di 
Chappta ở lại. Sau khi thọ cụ túc giới, Chappata lưu học đến mười năm mới về nước 
dẫn theo các Thượng tọa Sìvali, Tamãlinda, Ananda và Rãhula. 


Uttarajìva tịch rồi, bốn vị Tỳ khưu Tích Lan đem hết sức mình ra truyền bá Đạo 
pháp với sự ủng hộ của nhà câm quyền Pagãn. Phật pháp phát đạt dưới các triều vua 
Pagãn và từ ấy cho đến nay, Phật giáo được thiết lập vững chắc trên đất Miến. 


Cách nay mấy năm (1963), Phật giáo được chính phủ Liên Hiệp Miễn tôn là quốc 
giáo. 


KẾT LUẬN 


Tuy lịch sử Phật giáo ở Miễn lúc đầu rất mơ hồ, có nhiều điểm làm cho chúng ta có 
thể kết luận như sau: 


1. Phật giáo đã du nhập vào nước Miến rất lâu xưa, có thể từ hồi đức Phật còn tại 
thế. Tuy nhiên trước thời lập quốc của vua Anuruddha, chưa có một sự "châm rễ" thật 
sự. Dân chúng tin thì tin, nhưng việc tu hành thuần túy chưa được xây dựng. 


2. Phía Bắc, Đại thừa có du nhập một độ, nhưng không tồn tại. Phật giáo Nguyên 
Thỉ thành công kể từ Phái đoàn Sona và Uttara được gởi sang năm 235 PL. 


3. Có nhiều liên quan mật thiết giữa Phật giáo Miễn và Phật giáo Tích Lan, và Phật 
giáo Tích Lan đã giúp nhiều cho Phật giáo Miễn luôn cả hai mặt: kinh điển và nhà 
truyền giáo. Như thế thì Phật giáo Miễn phải chịu nhiều ảnh hưởng của Phật giáo Tích 
Lan. 

4. Tình hình Phật giáo Miễn hiện nay như thế nào? Vì không có tài liệu xác đáng nên 
chưa biết được. Tuy nhiên phần đông ai cũng biết rằng Phật giáo Miến rất thạnh hành 
như ở Tích Lan, Thái Lan và hiện nay chia ra làm hai phái rất có thế lực. Một trong hai 
phái này thích tham gia chánh trị và vì vậy mà làm cho nền Phật giáo Miến giảm phần 
thuần túy và trang nghiêm. Có lần, phái này đã đi đến việc dùng võ lực. 


17 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 








CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 18 





LỊCH SỬ PHẬT GIÁO NAM DƯƠNG 
(INDONESIA) 


v3 v6 2v anh Sẻ 
Ni 


LỜI NÓI ĐẦU 


Dù số người theo Phật giáo hiện naự ở Nam Dương tất ít, chắc chắn rằng Phật giáo, trước 
đâu trên một nghìn năm, đã thủ một 0ai tuồng bậc nhất trên phần đông các tiền đang cấu kết 
thành nước Indonesin, theo nghĩa chính trị bâu giờ, 0à ảnh hưởng của Phật siáo trong tỉnh thần 
dân chúns, cho đến nsày nau, uẫn còn tiếp tục. 


Thời kỳ hưng thịnh, huy hoàng xa xưa của Phật giáo Nam Dương, nau có thể mô tả lại một 
cách đầu äủ không? Thật là rất khó. 


Nam Dương cũng nhự Ấn Độ, bị làn sóng Hồi giáo càn quét gần hêt những gì chứng tỏ rõ 
ràng, mạch lạc, sự truyền bá, phát triển nói tớm, cuộc đời của Phật siáo trên các đio Sumatra, 
]ưun, 0.0... 

Một ít tài liệu còn sót lại là uài bộ kinh, đôi ba quyến kú sự có tính cách lịch sử của các nhà 
sư Trung Hoa uà rột nơi di tích khảo cổ: đi sản của Phật siáo chỉ có bao nhiêu đó. 

Trên thực tế một phần của quần đảo nàu đã bị Ấn Độ hóa, trước ngày Phật giáo du nhập, 
điều ñ quả quuết nh uậu, không có gì nshi nsờ, chiếu một đoạn 0uăn của một tài liệu Trung 
Hon xưa nhất nói uề Jaua, uà những bi ký bằng chữ Ấn tìm được ở Tâu Jaua uà Knlimantan. 
Những bị ký nàu xưa hơn những bị ký lâu đời nhất của Phật giáo trên đất Nam Dương 0à người 
ta cho những tài liệu ñ thuộc thế kỷ thứ IV sau TL. Nhưng đó cũng chỉ là những tài liệu chấp 
nõi, không nên tín uào mà quả quuết một cách thái quá. 


xik‡k 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 19 





Chương I 


_ PHẬT GIÁO Ở NAM DƯƠNG 
TỪ ĐẦU TỚI THẾ KỶ THỨ VIII TÂY LỊCH 


Không thể nào quyết định ngày tháng năm của sự du nhập Phật giáo ở Nam Dương. 

Trong kinh điển Phật giáo có cuốn Milindanha (hay Kinh Na Tiên Tỳ Kheo) ghi lại 
những câu vấn đáp giữa Vua Milinda (Hy Lạp gọi là Menandros) và Đại đức Nãgasena 
(Tàu dịch: Na Tiên) vào khoảng thế kỷ thứ I sau CN. Kinh này có nói đến một vùng đất 
gọi là Suvannabhũmi mà người ta cho là quần đảo Nam Dương. 

Một sách Phật giáo khác, bằng tiếng Pali, Bộ "Mahãniddesa", viết vào khoảng cuối 
thế kỷ thứ II sau CN, cũng có đề cập đến những vùng Á Đông là Suvannabhũmi, 
Wanka và Java. - Các học giả cho Suvannabhũmi là Sumatra; Wanka là đảo Bangka hiện 
nay, nơi có nhiều mỏ thiếc, xưa cũng như nay. 


Thế là Ấn Độ đã biết Nam Dương ít nhất hai trăm năm trước Tây lịch, có lẽ về mặt 
thương mại nhiều hơn. 


Sách Phật Quốc Ký của Pháp Hiển (Fa Hien) ghi rằng trên đường hồi quốc, sau khi 
chiêm bái Ấn Độ, thuyền Pháp sư Pháp Hiển bị bão đánh bạt vào đảo Java và Pháp sư 
phải ở lại đó năm tháng để chờ gió thuận về Trung Quốc. Việc ấy đã xảy ra từ cuối 
tháng chạp năm 412 đến 31 tháng 5 năm 413. Rất tiếc là Pháp sư không có cho một chỉ 
tiết nào về Java. Chỉ thấy nói sơ rằng tại đây tà giáo và Bà la môn giáo thịnh hành còn 
Phật giáo thì chỉ có một số ít tín đồ. 

Ít năm sau, một Tỳ khưu Ấn Độ, sau khi lưu trú mấy năm ở Tích Lan, lên đường 
sang Java với ý định truyền bá Phật pháp. Nhà Sư ấy nguyên là một hoàng tử của xứ 
Kashmir, đã từ ngôi và xuất gia, tên là Gunavarma. Lược sử của Gunavarma nói rằng, 
đêm trước ngày Tỳ khưu đến, Hoàng hậu xứ Java nằm mộng thấy một người hết sức 
trang nghiêm đứng trên một chiếc thuyền, bay đến nước của Hoàng hậu. 

Khi Gunavarma vào triều yết kiến nhà Vua, Hoàng hậu nhận ngay ra là người đã 
thấy trong mộng; liền đó, Hoàng hậu xin quy y, và nhờ sự trợ lực của Hoàng hậu và của 
nhà Vua, Phật giáo phát triển rất nhanh trên hải đảo. 

Gunavarma đã đến Java năm nào và đã lưu lại tại nơi đây bao lâu? Không thấy ghi. 
Nhưng người ta đã biết rõ rằng, năm 424, khi sứ thần của nhà Tống (Trung Hoa) đến 
Java để thỉnh Gunavarma (Câu na bạt ma) sang Tàu thì Pháp sư đã rời xứ này rồi. Vậy 
thì công cuộc hoằng pháp của Gunavarma ở Java phải xảy ra trước năm này, và sự phát 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 20 





đạt của Phật giáo nằm trong khoảng từ 420 đến 424 sau CN. 

Còn một tài liệu nữa là sách "Mahãkarmavibhanga" hai lần đã đề cập đến Java. Người ta 
không biết sách này viết vào năm nào, nhưng sách đã được dịch ra Hán văn năm 582 
sau CN. Vậy thì sách Mahãkarmavibhanva kể ra là rất xưa. 

Ở đoạn đầu của sách, tác giả thuật câu chuyện của một chàng tên là Maitrãyajna. 
Một hôm đi dạo với các bạn, chàng được nghe nhắc lại rằng xưa kia nhiều lái buôn, 
nhờ cha chàng dẫn đạo, đã sang buôn bán ở Suvarnathũmi (Xứ vàng) và nhờ vậy mà 
tất cả đã trở nên giàu có. Các bạn chàng mới đề nghị chàng nên theo gương cha chàng 
mà nhận làm thuyền trưởng, cùng nhau đi xa lập nghiệp một chuyến. Chàng nhận lời, 
nhưng mẹ chàng không chịu, bảo rằng các bạn chàng đã giàu có dư ăn dư để rồi, còn 
bà thì già cả, chàng nên ở nhà lo việc dưỡng mẫu. Lúc đầu chàng nghe theo lời mẹ, 
nhưng về sau, vì bạn bè kẻ trách móc người cám dỗ mãi, chàng cãi vã với mẹ, đạp mẹ 
một đạp rồi bỏ ra đi với các bạn. Trước khi nhổ neo, chàng lập nguyện sẽ giữ vững tám 
giới của Phật giáo. Dọc đường, thuyền bị đắm, tất cả bạn chàng đều tử nạn, một mình 
sống sót, chàng tấp vào một bãi bể và lần dò đến những thành phố mà vách lũy bao 
quanh toàn bằng vàng, bạc, lưu ly, xà cừ (tứ bảo)... 


Sau khi đã qua bốn thành này, chàng đến một thị trấn thứ 5, bao bọc bằng vách sắt 
và bị cầm tù ở đấy: thành ấy là địa ngục, chàng bị giam vào đó để đền tội đã hành hung 
với đấng sinh thành. 

Đoạn thứ hai của sách Mahãkarmavibhanga nói về một thánh tăng, tên là Gavampati. 
Người ta nói Gavampati đã quy y cho dân chúng Suvarnabhũmi trên một vùng "rộng đến 
một trăm dặm”. 

Sách Mahãkarmavibhanga dùng danh từ Suvarnabhũmi để chỉ đảo Sumatra, và điều 
này có lẽ đúng vì ở miền Trung của đảo, người ta đã tìm gặp những bi ký chứng nhận 
rằng Sumatra là Suvarnabhũmi nói trại. Đoạn đầu của danh từ này, Sumatra, về sau bị các 
lái buôn Ba Tư, Ả Rập, Tàu và chót hết là Bồ Đào Nha, đọc trại? thành Sumatra. 


Trong sách Mahãkarmavibhanga còn có một danh từ Phạn ngữ để chỉ tất cả quân 
đảo. Đó là danh từ Dvitãntara, mà người Trung Hoa dịch là K'oun-loun (Côn Lôn) như 
chúng ta thấy trong bộ từ điển Phạn Hoa, do một Phật tử biên soạn hồi thế kỷ thứ VI. 


Năm 665, một nhà sư Trung Hoa, pháp danh Huệ Đam trên đường sang Ấn, có 
ghé lại Java. Tại đây, Huệ Đam đã hợp tác với một nhà sư Java để dịch nhiều bộ kinh 
Phật giáo. Thế thì, lúc ấy, Phật giáo chẳng những đã đứng vững trên đất Java, mà còn 
đào tạo được, trong dân chúng, những Phật tử lỗi lạc, vào hạng quốc tế, trên phương 
điện văn hóa. 


Tất cả những tài liệu vừa kể, chính Pháp sư Nghĩa Tịnh của Trung Hoa cung cấp 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 21 





trong quyển ký sự của Pháp sư. 

Pháp sư là một trong những nhà tu Trung Hoa đã vượt thiên sơn hay đại hải để đi 
cầu pháp ở Ấn Độ. Trái với Huyền Trang, hay trước nữa, trái với Pháp Hiển, Nghĩa 
Tịnh đã dùng đường thủy, ghé lại và lưu trú nhiều năm tại kinh đô của vương quốc Sri 
Wijaya, một trong những trung tâm Phật giáo tối quan trọng thời bấy giờ. Kinh đô ấy 
hiện nay là thành Palembang và thời kỳ Pháp sư Nghĩa Tịnh tới là cuối thế kỷ thứ VII. 

Nghĩa Tịnh thuật rằng, lần đầu tiên, khoảng giữa hai năm 671-672, Pháp sư đã lưu 
lại sáu tháng để học chữ Phạn. Sau đó, Pháp sư sang Ấn, đến Đại học đường Nalanda 
danh tiếng, hiện ở Bengale, ngang qua thành phố Kedah, trên miền duyên hải phía Tây 
Mã Lai Á. Chuyến về, Pháp sư đã ghé lại Sri Wijaya và ở đó 4 năm (658-689). Thấy 
rằng một mình không thể phiên dịch nổi tất cả kinh sách thu thập trên đất Ấn, Pháp sư 
trở về quê nhà để trở lại Sri Wijaya vài tháng sau, vào năm 690, với nhiều học giả khác. 
Pháp sư ở lại làm việc cho đến năm 695 mới hồi hương. 

Trong các sách do Nghĩa Tịnh trước tác, có một quyển nói về sự tu hành của Phật tử 
ở Ấn và Nam Dương, Giới luật, lễ lược ở Nam Dương được mô tả rõ ràng, để làm 
gương mẫu cho Phật giáo Trung Hoa. Điểm này chứng tỏ sự nghiêm chỉnh của Phật 
giáo trên đảo lúc bấy giờ. 

Ngoài các nhà Sư Trung Hoa đã kể, còn nhiều nhà sư quốc tịch khác đã dừng bộ 
trên quần đảo Nam Dương, như Vajrabodhi (năm 717) Từ Tích Lan sang và được nhà 
vua tiếp đón long trọng độ hai chục nhà sư Trung Hoa khác, một nhà sư Việt Nam và 
hai nhà sư Cao Ly. 


Chương lI 


PHẬT GIÁO Ở NAM DƯƠNG, 
TỪ THẾ KỶ THỨ 1X TỚT NGÀY NAY 


Theo Ký sự của Pháp sư Nghĩa Tịnh, như chúng ta đã thấy, thành Sri Wijaya, tức là 
thành Palembang hiện nay của Java, lúc xưa vào thế kỷ thứ VII và VII, đã đóng một vai 
tuồng quan trọng: vừa là một trung tâm nghiên cứu Phật giáo, vừa là thủ đô của một 
quốc gia trong số những quốc gia của quần đảo Nam Dương. 

Ngoài Ký sự trên, còn một ít tài liệu khác chứng tỏ sự thịnh hành của Phật giáo trên 
những hải đảo này. 

Ở Nalanda, người ta đã tìm thấy một hiến chương của vua Devapaladeva, tiểu 
quốc Bengale. Trong tài liệu đó, nhà vua sắc cấp hoa lợi của năm xã để cúng dường 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 22 





những nhà sư Nam Dương sang học ở Nalanda và tu bổ một tịnh xá do vua 
Suvarnadvìpa xây dựng. Vua Suvarnadvìpa là thân phụ của vua Devapaladeva, 
nguyên là con cháu của dòng vua Sailendra ở Java. Các nhà khảo cổ cho rằng hiến 
chương nói trên đã được soạn thảo vào khoảng giữa năm 850 và 860 sau CN. 


Một trăm năm chục năm sau bản hiến chương tìm thấy ở Nalanda, một hiến 
chương khác của năm 1005 cho biết rằng một quốc vương Nam Ấn, vua Chola 
Rajaraja Kesarivarma, đã sắc cúng trọn một làng cho một chùa Phật do vua 
Mãravijaottunggavarma của xứ Srì Mijaya và Katãha xây cất, nhân danh phụ vương 
của ngài là vua Chũdãmanivarma. 


Hai tài liệu trên chỉ rằng, trên phương diện Phật giáo, có sự giao thông mật thiết ở 
nửa thế kỷ thứ IX giữa Soumatra và Bắc Ấn (Nalanda) và đầu thế kỷ thứ XI, giữa 
Soumatra và Nam Ấn. 


Nhưng nếu Phật tử Nam Dương thường tới lưi trên đất Ấn, ngược lại Phật tử Ấn Độ 
cũng thường lai vãng trên đất của Nam Dương. Afisa, nhà chấn hưng Phật giáo Tây 
Tạng đã lưu trú 12 năm tại Suvarnadvĩpa (Soumatra) để thọ giáo với Đại sư Dharmakfrti 
hồi đầu thế kỷ thứ XI. 

Nam Dương là nơi tiếp xúc, hay là một trạm giao thông, giữa hai nền Phật giáo Ấn 
Độ và Trung Hoa. Sự hiện diện của những nhà sư hữu học của hai đại quốc này chắc 
chắn đã ảnh hưởng rất nhiều đạo tâm của dân chúng Nam Dương. Nhưng xét theo tài 
liệu nghệ thuật thì thấy ảnh hưởng của nền văn minh Phật giáo Ấn là mạnh nhất. Nhiều 
di tích tồn tại chứng tỏ điều này mà về sau chúng ta sẽ trở lại. 


THỰC TRẠNG CỦA PHẬT GIÁO 
TRƯỚC KHI HỒI GIÁO DU NHẬP 

Thực trạng ấy như thế nào? Ngoài những tài liệu mỹ nghệ, bi ký và một ít tài liệu 
kinh điển mà chúng ta cứu xét sau này, không thấy một bộ sử sách nào ghi rõ. Nhưng 
bao nhiêu đó đủ chỉ rằng Phật giáo Nam Dương đã có lúc rất phồn thịnh. 

Tuy nhiên, Phật giáo không phải là tôn giáo Ấn Độ duy nhất được truyền sang Nam 
Dương. L.C. Damais, trong một bài khảo cứu đăng trong "Présence du Bouddhisme', 
đặc san của tạp chí Pháp Á, xuất bản năm 1959 tại Sài Gòn, đã viết: "Nên ghi nhận rằng 
ở Nam Dương, Phật giáo, từ lúc cực thịnh cho đến khi tàn tạ, đã luôn luôn sống trong 
niềm hòa thuận với phái Civaisme, của Ấn giáo là giáo phái hình như đã du nhập vào 
Nam Dương trước Phật giáo. Nhiều nhà vua đã thiên hẳn về Civaisme, như Sanjaya ở 
thế kỷ thứ VIH; có những nhà vua khác lại nhất quyết theo Phật giáo, như Kertanagara. 


Từ khi Hồi giáo lan tràn sang Nam Dương (cuối thế kỷ thứ XV ở Java trước) cho đến 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 23 





ngày nay, người ta ít biết gì về tình hình Phật giáo. Theo L.C. Damais, "có điều người ta 
tin chắc là ở Java và cũng có thể ở Soumatra, không có việc xâm chiếm đất đai của các 
quốc vương Ấn giáo hay Phật giáo bởi những đạo binh Hồi giáo. Hồi giáo đã từ từ tiến, 
trước cảm hóa các nhân vật trọng đại trong xứ rồi các nhân vật này kéo theo sau thân tộc 
và thần dân của họ. Nếu trong lúc ấy có những trận chiến xảy ra, nguyên do đều là 
chính trị hơn là tôn giáo. Bằng cớ là tại Bali, Hồi giáo, với lối lan đần như thế, đã dừng 
bước ở một phần đất rất là eo hẹp phía Bắc, Soumatra. Tại đó hiện chỉ có 80.000 người 
Hồi giáo trên tổng số 2 triệu dân chúng”. 


Trong đám dân chúng không phải Hồi giáo, khó mà phân biệt hàng Phật tử và 
những tín đồ của Civaisme vì trong chỗ nghi lễ cúng kiến, họ muốn theo bên nào cũng 
được, không bao giờ có sự cạnh tranh hay ác cảm giữa hai tôn giáo. Lại nữa, có những 
đại lễ mà đại diện đôi bên phải đồng đến dự. Hình như đây là một phong tục xưa. Thời 
còn vua chúa, mỗi khi có đại lễ, hai vị lãnh đạo phái Civaisme và Phật giáo đều có chỗ 
ngồi danh dự dành riêng, theo qui điều của hệ thống chức sắc tôn giáo. 

Giáo sư P.V. Bapat, trong sách "2.500 years of Buddhism" nói rằng triều đại Sailendra, 
chúa tể trọn bán đảo Mã Lai và một phần đất rộng Nam Dương, đã cố đẩy mạnh phong 
trào Đại thừa giáo mà nhiều vua dưới triều này đã hết sức nâng đỡ. Những tháp vĩ đại còn 
thấy ở Barabudur (Borobudur), Kalasan và Mandut ở Java, đã được xây dựng trong thời 
này. 

Chiếu những bi ký còn tìm thấy, một nhà vua của triều Sailendra đã thọ giáo với 
một minh sư gốc người xứ Ganda thuộc Bengale và triều Cola ở Nam Ấn đã có một ảnh 
hưởng lớn đối với Java về phương diện tôn giáo dưới triều Saleindra. 

Nhờ sự ủng hộ của quân quyền, Đại thừa Phật giáo đã hưng thịnh một thời lâu dài. 
Nhưng vì ảnh hưởng của Bengale, Kim cang thừa với phù chú cũng được du nhập vào 
hai đảo Java và Soumatra. Nhiều tài liệu cho phép tin rằng một ít vua chúa của hai đảo 
đã tu theo Kim cang thừa. 


Từ Java và Sumatra, Đại thừa giáo được truyền sang các đảo kế cận ở Mã Lai, nhất 
là Bali và Bornéo. Tuy nhiên, ở các đảo kế cận này, Bà la môn giáo (Ấn Độ giáo) vẫn giữ 
vai bá chủ và không bao lâu Phật giáo mất tích. 

Nhưng Đại thừa Phật giáo đã du nhập Nam Dương vào năm nào? 


G. Coedès, tác giả một bài khảo cứu nhan đề "Les inscriptions Malaises de 
Crivijaya" đăng trong "Bulletin de [Ecole Francaise d' Extrême Orient" Tome XXX 
1930, Nos 1/2, Janvier-Juin 1930, nghĩ rằng sự du nhập ấy không thể có trước năm 683 
(sau CN) Tác giả dựa trên một bi ký (inscription) xưa nhất đã tìm thấy ở Kalasan, bia 
ấy khắc dưới triều vua xứ Crivijaya, vào khoảng từ 683 tới 686. Lúc ấy, Tiểu thừa giáo 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 24 





đã rộng truyền ở đấy rồi, còn Đại thừa giáo, vì mới du nhập sau, chỉ quanh quẩn 
trong một vài vùng thôi, do đây mà Pháp sư Nghĩa Tịnh, trong Ký sự, không có nói 
đến Đại thừa. 


TÌNH TRẠNG PHẬT GIÁO HIỆN NAY 
Ở NAM DƯƠNG 


Hiện nay ở Java có một cộng đồng Phật tử mà đa số là người Tàu. Chỉ có một ít 
người Nam Dương còn theo đạo Phật mà thôi. Mỗi năm, những Phật tử này hợp nhau 
làm lễ Phật đản tại đền Barabudur. Mới đây họ đã chung sức xây dựng một trung tâm 
Phật giáo có chùa, tại Bandung. Trước đây cũng như hiện bây giờ, nhiều sách báo Phật 
giáo bằng chữ Hoa-Mã (sino-malais) và Nam Dương được xuất bản, phần nhiều là để 
cho người Trung Hoa đọc. 


Tuy Phật giáo đã lu mờ cạnh những tôn giáo khác ở Nam Dương, trong số đó Hồi 
giáo là mạnh nhất, ấn tượng của Phật giáo đã ghi sâu trong tâm khảm của quần chúng 
đến nỗi, ngày nay, những ấn tượng ấy thường biểu lộ dưới nhiều khía cạnh của văn hóa 
Nam Dương. Thí dụ, dân chúng tỏ ra có một tinh thần dung hòa hết sức là rộng lớn và 
đầy đủ, họ tôn trọng ý kiến và quan niệm của người khác một cách hoàn toàn, thậm chí 
trong một gia đình, ai muốn theo đạo nào thì theo, nhưng cảnh sum họp, hòa vưi, không 
bao giờ bị xáo trộn. Vì vậy trong cử chỉ hàng ngày, người ta dễ nhận thấy ở người Nam 
Dương những nét làm cho họ gần dân các nước Phật giáo như Cam Bốt, Ai Lao, Miến 
Điện, hơn là dân của Ấn hay những xứ theo Hồi giáo. 


Nếu đi vào chỉ tiết, người ta còn nhận thấy những việc sau đây: 


Hồi giáo, mỗi năm, có một tháng trai giới mà họ gọi là Ramadãn. Những người 
Nam Dương Hồi giáo không dùng chữ Ramadãn mà lại gọi tháng ấy là tháng Puasa, là 
một danh từ bắt ngưồn từ chữ Upavãsa (bát quan trai) của Phật giáo. 


Lại nữa, trong nhiều làng Nam Dương, người ta thấy một thứ mõ làm bằng một 
khúc gỗ chẻ miệng và móc trống ruột. Một đầu của mõ ấy chạm thành hình đầu cá (ở 
Java gọi là Kentongan hay tong tong, còn ở Bali thì gọi là kulkul. Về hình dáng thì đó là 
"mộc ngư” mà người ta thường thấy ở các chùa bên Trung Hoa và Nhật Bản. 

Nhiều thí dụ khác chứng tỏ rằng, đầu Phật giáo đã suy bại, uy danh của đức Phật 
vẫn còn được dân chúng kính trọng và ở Java, một khi nhắc đến thời cổ, người ta 
thường dùng danh từ "djaman buda'" có nghĩa là "thời đại Phật giáo”. 

Trong chương III, chúng ta sẽ cứu xét sự tiến bộ của Phật giáo Nam Dương xuyên 
qua văn chương và nghệ thuật. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 25 





Chương LH 


NGHỆ THUẬT VÀ VĂN CHƯƠNG 
PHẬT GIÁO NAM DƯƠNG 


I.NGHỆ THUẬT 


Có một sự cách biệt giữa Soumatra và Java về phương diện đền đài, cổ tích Phật 
giáo. 

Có lẽ vì khí hậu và vì vật liệu xây dựng không được bền chắc cho nên ở Soumatra 
không có một tàn tích Phật giáo nào khả đĩ so sánh với những cổ tích ở Java là nơi mà 
phần đông những đền đài đều xây cất bằng đá. Những cổ tích còn lại ở Soumatra đa số 
đều bằng gạch. Bị mưa gió, chim chóc và cây cối tàn phá đến nỗi hiện nay không biết 
hình dáng thời xưa là như thế nào. Tuy nhiên với một ít còn đứng vững, với những họa 
đồ mà người ta cố gắng tái lập, người ta nhận thấy rằng những kiến trúc ấy xưa kia rất 
là quan trọng. 


Xét về mặt địa dư, các nhà khảo cổ thấy răng chắng phải chỉ riêng ở Srí Wijaya mới 
có nhiều chùa mà ở phía Bắc Soumatra cũng có. Phân nhiều những chùa hư sập ấy còn 


^ 


được dân chúng gọi là "biyaro" âm trại của danh từ Phạn ngữ "Vihãra" (Tĩnh xá). 

Ở Java, người ta không biết gì về những chùa tháp của thời Phật giáo mới thành lập. 
Những kiến trúc ấy có thể đã tiêu tan hoặc đã bị thay thế bằng những kiến trúc hiện thời 
còn thấy. Đền Kalassan ở trung Java, xây vào năm 778 sau CN rất còn tốt chắc. Đền xây 
để thờ Diệu Trang Vương Mẫu (Tãra), rất tiếc là pho tượng thờ trong đền, to lớn hơn 
người thường, mất biệt không tìm lại được. Những bức vẽ trang hoàng, rất là tỉ mị, 
chứng tỏ một nền mỹ thuật cao độ. 


Tháp Bârâ Budur, danh tiếng khắp thế giới, không biết xây dựng năm nào vì không 
có ghi khắc nhưng người ta đoán có lẽ trong vòng thế kỷ thứ VIII sau CN. Để có một ý 
niệm về sự vĩ đại của tháp này chúng ta cứ nhớ rằng những mảnh đá chạm lõm nếu gỡ 
ra và sắp nối tiếp nhau sẽ dài đến gần 4 cây số ngàn. Lại nữa, những hình tượng chạm 
trổ hay tạc trong đá là những công trình vừa tuyệt tác vừa tiêu biểu chân thành cho đạo 
Từ bi. Đứng về mặt tượng trưng đạo lý mà xét thì tháp Bârâ Budur phải kể là một trong 
những đền đài quan trọng nhất của Phật giáo. Giáo sư Paul Mus có viết một quyển sách 
dày gần cả ngàn chương về tánh cách tượng trưng của tháp này. 

Trong số những đền đài ở Trung Java, còn có đền Candi Sari mà một số nhà khảo cổ 
xem như một tịnh xá xưa kia. Ngoài ra còn hai đền song song là Candi Seuri và Candi 
Plaosan, cách đền Ấn giáo Prambanan không xa, ít người biết vì đền bị hư hoại gần hết. 
Tuy nhiên đền Candi Plaosan còn giữ được nhiều pho tượng Bồ tát tuyệt đẹp. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 26 





Về đảo Bali, vào cuối thế kỷ thứ V, nhiều sách vở chữ Hán đã có nói đến những cuộc 
tiếp xúc với nơi này, được xem như một xứ mà Phật giáo rất thạnh hành. Ở trung tâm 
đảo, tại Pèdjeng, người ta đã tìm lại được nhiều tháp nhỏ cũng như nhiều vật nắn bằng 
đất sét có ý nghĩa Phật giáo (tượng Phật, tượng Bồ tát, Pháp luân, v.v...) Không thể biết 
chắc những cổ tích ấy đã có từ bao giờ, nhưng có thể là vào thế kỷ thứ VIII hay IX. 


Tại đảo này không có một đền đài Phật giáo của thời xưa, vì vật liệu thường dùng để 
xây cất ở đây luôn luôn là gỗ hay một thứ đá mềm, chóng tiêu nát. Tuy nhiên những mảnh 
đá chạm vụn vặt tìm lại được đủ cho thấy rằng ở đây cũng như ở Java, có một nền kiến 
trúc Phật giáo. Thêm vào bằng chứng đó, còn lối kiến trúc nhiều nóc chồng chất đến hiện 
nay cũng còn và người ta thấy lại ở các nước Phật giáo như Thái, Trung Hoa và Nhật. 
Theo sách xưa, nhiều đền có đến 15, 17 nóc hay nhiều hơn nữa, nhưng con số bao giờ cũng 
là con số lẻ. 


Ở Kalimantan (Bornéo), một dấu vết Phật giáo đã tìm lại được tại miền Tây nam của 
đảo, gần nguyên lưu sông Tekarek. Không gì lạ hơn là một bức tường đá đứng sựng, 
trên mặt có chạm bảy cái hình tháp, trên mỗi tháp có một cây tàng nhiều tầng, và bảy 
câu trích trong kinh điển Phật giáo. Ngoài ra, còn một bài bi nhưng hiện nay lu quá, 
không đọc được. Người ta nghi bức tường này đã được xây vào một thời trước thế kỷ 
thứ X. 


Ở Sulawesi, trên đảo Célèbes, người ta có gặp, gần bờ biển phía tây, một pho tượng 
có lẽ là cổ nhất trên đảo. Đó là một pho tượng đồng, một kiểu với pho tượng tìm được ở 
Đông Dương (Việt Nam) và xưa kia tàng trữ tại Bảo Tàng viện Hà Nội. Pho tượng ấy tạc 
đức Phật đứng thuyết pháp và có thể cổ từ thế kỷ thứ II. 


Cạnh những di tích to lớn ấy, còn những pho tượng nhỏ bằng vàng, bằng bạc, bằng 
đồng, phần đông đều khéo đẹp và sản xuất ở Java, vào hai thế kỷ thứ VI và thứ IX. Ở 
Soumatra, tượng không có nhiều như ở Java, nhưng có một vài pho thật là tuyệt tác và 
đẹp nhất khắp Nam Dương. 


Chót hết là những mảnh vàng, bạc, hình tròn, trên có khắc những lời kinh điển mà 
hiện nay người ta thấy ở Bảo Tàng viện Djakarta. 


Dưới triều Tumapel — Singâsari, là lúc mà một chính quyền ở Java được củng cố và 
khởi sự bành trướng ra ngoài, nhiều nhà vua cho xây cất nhiều đền đài Phật giáo, nhưng 
những đền đài này hiện nay đã hư đổ hết, trừ đền Candi Jago, mà một phần còn tồn tại 
gần làng Tumpang về phía đông Java. Những tàn tích chứng rằng xưa kia đền rất là vĩ 
đại. Người ta ức đoán rằng đền có lẽ được xây dựng vào năm 1268. Pho tượng chính của 
đền đến nay vẫn còn, nhưng sứt mẻ rất nhiều. 


Cũng trong năm này, một pho tượng khác được nhà vua Kertanagara của Java cho 
chạm để gởi biếu vua chư hầu xứ Malayu là một Phật tử giàu tín tâm. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 27 





Về tượng đá, nên kể hai pho nữa rất có tiếng. Một, tượng trưng Bát nhã, đã tìm 
được ở Singãsari về Đông Java, một nửa, tượng trưng Bồ tát Văn Thù, tay cầm một 
ngọn gươm, tạc năm 1343 và tìm được ở Candi Jago. Tương truyền tượng Bát nhã thật 
là tượng của Kèn Dedès, vợ của nhà vua khai sáng triều Tumapel Singãsari, còn tượng 
Văn Thù là tượng của Adiyawarma, một người họ hàng với hoàng tộc của xứ 
Majapahit, về sau đã trở thành vua của một tiểu quốc độc lập ở Trung Soumatra. 


Ở Soumatra, về tượng, người ta chỉ còn tìm lại một vài di tích, tuy nhiên bao nhiêu 
đủ cho thấy rằng nghề tạc tượng ở hải đảo này đã đạt đến một mức rất cao tại cựu kinh 
đô Phật giáo xưa là Srì Wijaya. Đặc biệt nhất là pho tượng Phật Niết bàn trong trạng thái 
nằm. 

Về phương diện Phật giáo, quan trọng nhất là 4 bi ký đã tìm thấy ở Soumatra và ở 
Bangka. Người ta lấy tên những nơi tìm được mà đặt cho những bi ký ấy: 

1. Bi ký Kédukan Bukit (Palembang 
2. Talang Tuwo (Palembang) 


3. Karang Brahi (Jambi) 
4. Kota Kapur (Bangka) 


) } Đảo Soumatra 


} Đảo Bangka 


Bi ký Talang Tuwo có những câu sau đây: "Nguyện rằng tất cả những cây trồng 
trong vườn này (vườn Criksetra của vua Cri Jayanaca), dừa, cau, thốt nốt, sa cu chê và 
tất cả những cây cho trái ăn được, cũng như các loại tre trúc v.v...; nguyện rằng những 
vườn với những bờ đê, ao hồ và tất cả những thiện sự ta đã gầy dựng, đều làm lợi lạc 
cho tất cả chúng sanh, tình hay vô tình, và trở thành cho tất cả những phương tiện tối 
thắng để thu hoạch an lạc. Ở mấy trạm nghỉ hay đọc đường, nếu họ đói khát, nguyện họ 
sẽ có cơm ăn nước uống. Nguyện tất cả công cuộc khai hoang và vườn tược của chúng 
sanh gầy dựng được hoa quá thạnh mậu. Nguyện gia súc và tôi đòi của họ đều được 
sung túc. Nguyện chúng sanh khỏi mọi tai ách, khỏi chứng mất ngủ. Dù họ làm nghề gì, 
nguyện các vì tỉnh tú gia hộ cho họ, nguyện họ không già, không bệnh trong suốt thời 
gian hoạt động. Và cũng nguyện cho tôi tớ của họ giữ vững lòng trung thành với họ, 
nguyện cho bạn bè của họ không phản bội họ, và nguyện cho vợ trung thành với chồng. 
Và hơn nữa, bất luận ở đâu, họ không gặp phải bọn trộm cướp, hung hăng, kẻ sát nhân, 
người ngoại tình. Lại nguyện cho họ được một thiên tri thức; nguyện cho trong họ bồ đề 
tâm phát khởi và họ kết thân với Tam Bảo và không bao giờ xa lìa Tam Bảo. Và cũng 
nguyện cho họ luôn luôn tu hạnh bố thí, hạnh trì giới, hạnh nhẫn nhục; nguyện họ phát 
tâm hùng lực, tinh tấn, và được nhất thế chủng trí; nguyện họ được đại định, đại huệ. 
Và lại nguyện cho họ giữ vững niềm tin cương quyết, cho họ đắc kim cương thân như 
các Đại Bồ tát, một thần lực vô song, thành tựu viên mãn và cũng nguyện cho họ đắc túc 
mạng thông, các căn cụ túc, sắc thân tròn đầy, nụ cười vui tươi, sự bình an và tiếng nói 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 28 





nhu nhuyễn như tiếng của Phạm Thiên. Nguyện cho họ thọ được báo thân nam tử và 
không do nghiệp mà sanh; nguyện cho họ thọ đủ diệu trang nghiêm, chủ mạng, chủ 
nghiệp, chủ mọi nhiễm trược và cứu kính đắc Vô thượng chánh đẳng chánh giác". 


Ô. Coedès, Giám đốc Trường Bác cổ Đông Dương, dịch giả của bi ký này đã nghĩ 
rằng những lời nguyện trên chứng tỏ sự hiện diện của Đại thừa Phật giáo trên đảo 
Soumatra vào thời đại Crivi Java, trong khoảng từ năm 683 tới năm 686 sau CN - Bốn bi 
ký kể trên cũng có thể được chạm khắc trong khoảng thời gian này. 

Bi ký thứ tư có tính cách mật tông, phù chú, vì trong lời của nhà vua khuyến cáo dân 
chúng có lời trù ếm, nếu họ không tuân lịnh vua. 

Bi ký thứ nhất và thứ ba có tính cách chánh trị hơn tôn giáo. 

Để kết luận Ô. Coedès tin rằng chắng những hình thái đại thừa Phật giáo theo lối 
Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam được từ Ấn truyền sang, luôn cả Mật tông (Tantrisme) 
mà nơi xuất xứ là miền Bengale, bởi lẽ lúc ấy Mật tông được thạnh truyền tại đây. 


II. VĂN CHƯƠNG 

Về mặt văn chương, rất có thể là công trình phiên dịch kinh điển và nhiều sách căn 
bản về Phật giáo từ nguyên văn Phạn ngữ ra tiếng địa phương tức là tiếng Mã Lai xưa 
đã được tổ chức và hoạt động mạnh, như ở các nước Phật giáo khác, nhất là ở thủ đô Srì 
Wijiaya. Các nguồn kê cứu Hán văn đã chứng nhận sự dùng tiếng cựu Mã Lai này. 
Nhưng đến nay, không còn gì cả của công trình phiên dịch vừa nói. Điều này không có 
gì lạ, những kinh sách dịch xưa chắc đã viết trên những mảnh lá buông, mà khí hậu của 
Sumatra là một khí hậu ẩm thấp, thì các "bối điệp" xưa từ thế kỷ thứ VII làm sao tồn tại 
đến ngày nay được. 


Ở Java, một quyển sách duy nhất được ấn hành, dưới danh đề Sang Hang 
Kamnhãyãmikan và mô tả Đại thừa Phật giáo ở tại hải đảo này. Có thể nhiều sách khác 
tương tự đang ẩn tàng trong các tập thủ bút hiện còn lưu tôn nhưng chưa được nghiên 
cứu một cách kỹ lưỡng. 


Một sách khác, viết bằng thứ chữ cổ Java, đáng kể ra, dù rằng nội dung không phải 
đặc biệt nói về Phật giáo. Trước hết vì lẽ sách có một tính cách quan trọng trên phương 
diện lịch sử, kế đó vì lẽ sách đã được vị Thượng Thủ của Giáo hội Java viết, dưới triều 
đại của Hayma Wuruk, nhà vua nổi tiếng của Majapahit, ở ngôi vào khoảng hạ bán thế 
kỷ thứ XIV. Đây là một thiên trường ca, chia làm 98 ca khúc mà tác giả, Prapancha viết 
ra để tán dương nhà vua. Tuy nhiên, trong thiên trường ca ấy có nhiều dữ kiện lịch sử tỏ 
ra là rất xác thực, khi đem ra so sánh với những tài liệu do bi ký cung cấp. 


Tác phẩm của Prapancha khởi đầu bằng một lược sử của bà nội nhà vua, hiệu là 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 29 





Rãjapatni, tên tộc là Gãyatrĩ. Góa chồng, bà đã tỏ ra một gương hiền mẫu lỗi lạc, thêm 
vào đó, bà là một nữ Phật tử thuần thành, khiến cho vị Thượng thủ Prapancha phải hết 
lòng kính trọng. Kế đó, một lược sử của nhiều nhân vật trong hoàng tộc, luôn cả lược sử 
của vua Hayam Wuruk. Nhiều ca khúc đã dành để mô tả kinh đô Majapahit cùng những 
đền đài và những cuộc lễ lớn của kinh đô. Kế đó nữa, tác giả, sau khi ghi lại những nơi 
mà nhà vua thích lưi tới, kể chuyện về một cuộc di giá lớn lao hồi năm 1359 tại miền 
Đông Java. Trong câu chuyện này, người ta có nhiều chỉ tiết về những đền miếu được 
nhà vua đến chiêm bái. Trên đường về, tác giả phé thăm một vị lão sư ở Singãsari. 


Sau các phần kể trên, là tới phần mô tả một đại lễ Phật giáo, tổ chức vào năm 1362, 
để kỷ niệm đức Hoàng Thái hậu, bà nội của vua Hayan Wuruk, băng hà năm 1350, 
nghĩa là 2 năm trước. 


Phần chót của thiên trường ca nhắc lại những biến cố đương thời và tả cảnh của 27 
lăng tấm, cũng như kể ra những chùa Phật giáo ở Balli. 


Còn một cuốn sách nữa nên kể, là cuốn Nãgarakertãpãma, viết theo loại tùy bút và 
chi chép nhiều biến cố của thời đại. Đề năm 1365, sách này chỉ tìm thấy có một bản, chép 
tại Bali năm 1740. Lúc binh Hòa Lan tấn công Tjakranegara năm 1894, sách này ở tại 
Lombok và bị bỏ vào một trại với nhiều vật dẫn hỏa khác với ý định đốt bỏ. Được biết 
trong trại có nhiều lá buông có khắc chữ, nhà Đông phương Học giả Hòa Lan, Ô. 
Brandes, hối hả đến xem và tìm lại được bộ sách Nãgarekertãgama mà ông cho ấn hành 
bằng chữ Bali năm 1902. 


KẾT LUẬN 


Như đã nói trước đây, không thể quyết định Phật giáo đã du nhập các đảo hiện tổ 
hợp thành Nam Dương hay Anh đô nê xia vào khoảng thời gian nào. 


Nghi vấn về vùng Suvarnabhũmi chẳng những đã được nêu ra cho Miễn Điện mà 
còn cho cả Nam Dương, và có thể cho cả bán đảo Mã Lai và Cam Bốt. Nếu Miễn Điện 
quả quyết rằng Suvarnabhũmi chỉ vùng Thaton của Miễn, thì trái lại người ta đã tìm 
được ở Trung Soumatra những bi ký chứng rằng Suvarnabhũmi là Soumatra. Bây giờ 
chúng ta hãy tạm nhận thuyết của người Soumatra đi và thử đặt câu hỏi: "Ai đã đem 
Phật giáo vào Suvarnabhũmi là Soumatra"? Đến đây, chúng ta gặp lại câu nghi vấn đã 
được đặt ra cho Miễn Điện. 


Theo sách Mahãkarmauibhansn, Đại đức Gavãmpati, lúc Phật còn sinh tiền, đã thực 
hiện sứ mệnh này. Nhưng trên hai trăm năm sau, hai đại đức Sona và Uttara, dưới thời 
vua A Dục, cũng đi truyền đạo ở Suvarnabhũmi nữa. Vậy theo thuyết trước, Phật giáo 
phải du nhập Soumatra trên 500 năm trước CN, còn theo thuyết sau thì trên hai trăm 
năm. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 30 





Đối với Miễn Điện cũng như đối với Nam Dương, không làm thế nào quyết nghỉ 
vấn đề này. 

Về Nam Dương, ghi rằng: 

1. Ấn Độ giáo đã du nhập các đảo Nam Dương trước Phật giáo. 

2. Phật giáo đã mượn đường biển, từ Nam Ấn Độ sang, theo các đoàn thuyền buôn. 


3. Năm 412 - 413 sau CN, Pháp sư Pháp Hiển từ Ấn Độ trở về Trung Hoa có ghé 
Java và lưu lại đây 5 tháng. Theo ký sự của Pháp sư, Bà la môn giáo lúc ấy rất thịnh 
hành còn Phật giáo chỉ có một ít tín đồ mà thôi. 

4. Đến năm 664-666 đời vua Cao Tông nhà Đường, niên hiệu Lân Đức, Pháp sư Huệ 
Đạm (Houei-Ning), trên đường đi Ấn ngã biển, có ghé Java mà Pháp sư gọi là Poling (Ba 
Lăng) hay Ho Ling (Ha Lăng). Tại đây Huệ Đạm đã gặp Jnãnabradra (Tàu dịch Trí 
Hiền) và hai vị cùng chung sức dịch hai quyển chót của bộ Niết bàn Kinh ra chữ Hán. 
Dịch xong, hai quyển này được gởi về Giao Châu (Kiao Tchéon, miền Bắc bây giò). Thứ 
sử Giao Châu là Leang Nan Ti (Lương Năng Địch) đưa một đệ tử Huệ Đạm và hai 
quyển kinh về dâng cho Triều đình Trung Hoa (tài liệu lấy trong Tống Cao Tăng 
truyện). Thế thì ít nhất, trong thế kỷ thứ VII đã có sự liên lạc giữa đảo Java và nước Việt 
chúng ta, và Bắc Việt lúc ấy, như Trần Văn Giáp nói rất đúng trong một bài đăng trong 
Tạp chí của trường Bác cổ Hà Nội (Bulletin de I'Ecole Franccaise d' E.O., tome XXV, 
1930) đã thủ vai trò trung gian giữa Trung Hoa và Ấn Độ, ngang Nam Dương cố nhiên. 


5. Giữa Nam Dương và Bắc Ấn, trên phương diện Phật giáo, từ nửa thế kỷ thứ IX và 
đầu thế kỷ thứ II sau CN, có nhiều sự giao thông. 


6ó. Tiểu thừa và Đại thừa Phật giáo đều được truyền sang Java và Soumatra và Đại 
thừa giáo du nhập không thể trước năm 683 sau CN, theo những bi ký do G. Coedes khảo 
cứu. Như vậy là Tiểu thừa lúc ấy đã thịnh hành. Tuy nhiên không phải vì thế mà Đại thừa 
không có nhiều ảnh hưởng, ảnh hưởng lớn hơn Tiểu thừa cũng không chừng. Những 
tháp vĩ đại còn thấy ở Barabudur (hay Borobudur), Kalasan và Mandut ở Java, xây dựng 
dưới triều Saleindra là những bằng chứng hùng biện. 

Z. Ngoài hai Thừa trên, còn có Kim Cang thừa hay Mật tông, mà tàn tích hiện nay 
còn lưu tồn tới phù chú, ấn quyết. 

8. Từ cuối thế kỷ thứ XIV, Hồi giáo bắt đầu du nhập vào Java rồi lại lan dần qua các 
đảo khác, làm phai nhạt lần ảnh hưởng của Phật giáo, thậm chí đến nay chỉ còn một số 
rất ít người Nam Dương theo đạo Phật. Cùng với người Trung Hoa, họ cố xây dựng 
được một trung tâm Phật giáo, có chùa, tại Bandung và hàng năm, họ vẫn tiếp tục làm lễ 
Phật đản khá long trọng tại tháp Barabudur. Trung tâm ấy được thừa nhận là một chỉ 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 31 





của hội Phật giáo Thế giới (World Fellowship of Buddhists) và hai lần rồi đã gởi Phái 
đoàn đi dự Đại Hội nghị, lần đầu ở Nam Vang, năm 1961 và lần sau, mới rồi đây, hồi 
cuối năm 1964. 

9. Trái với việc xảy ra ở nhiều quốc gia khác, sự truyền bá Hồi giáo vào các đảo Nam 
Dương được thực hiện một cách êm thấm, không có việc đổ máu. Các bậc quyền quý 
theo trước, rồi họ hàng, thân thích và dân chúng noi gương theo sau, rồi như vết dầu, 
niềm tin mới lan đần. 

10. Lấy tình trạng tôn giáo hiện nay ở Nam Dương mà xét và căn cứ vào kỷ luật của 
Hồi giáo, có thể nói Phật giáo không làm sao khôi phục lại địa vị xưa tại phần đất này. 
Tuy nhiên, những cổ phong của Phật giáo còn phưởng phất trong tính tình, ngôn ngữ, tập 
quán của phần đông dân chúng. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 32 





LỊCH SỬ PHẬT GIÁO CAM BỐT 


x.3 % vỆ: 3v) T tà vn. Ỷ 
TM gi 


Chương l 
MỘT ÍT TÀI LIỆU LỊCH SỬ 


Thời kỳ tiền lịch sử 


Mãi đến thế kỷ thứ I sau CN, Cam Bốt mới có lịch sử. Về giai đoạn tiền lịch sử gọi là 
paléolithique, hay thời đại dùng đá vạt nhọn làm khí dụng, người ta không tìm ra một 
dấu tích nào. Tất cả những tàn tích còn lưu lại thuộc thời đại néolithique, là thời đại dùng 
đá mài. Nền văn minh đá mài này còn kéo dài rất lâu sau khi dân chúng biết dùng kim 
khí. 

Tư tưởng và tập tục như thế nào? Không có một tài liệu nào cho phép trả lời rành 
mạch câu hỏi này. Hình như dân chúng đã thờ nhiều thần, như các dân tộc bán khai và 
chôn ngồi người chết, cổ đeo chuỗi bằng hột đá và tay đeo vòng bằng thau. 


Fou-Nan-Quốc - Thời kỳ lịch sử 


Người Trung Hoa gọi Fou-Nan, quốc gia đầu tiên được Ấn Độ hóa dài trên vịnh 
Thái Lan. Quốc gia này càng ngày càng phát triển từ thế kỷ thứ I tới thế kỷ thứ VI sau 
CN. Tuy Fou-Nan được xem là thủy tổ của Cam Bốt, đất đai, ranh giới của Fou-Nan 
không trùng hẳn với đất đai và ranh giới của Cam Bốt hiện nay. Lúc hưng thịnh tột độ, 
Fou-Nan choáng gần hết miền duyên hải Vịnh Thái Lan, thống trị vùng đồng bằng hạ 
lưu sông Cửu Long, còn vùng Biển Hồ (Grands Lacs) thì không biết tới. Tóm lại, Fou- 
Nan là một quốc gia thuộc vùng biển và chuyên nghề thương mại, vì vậy mà thông 
thương với nhiều quốc gia lân cận, thậm chí với một ít cường quốc xa xôi của thời bấy 
gIỜ. 

Những quốc gia lân cận của Fou-Nan là những tiểu quốc của quần đảo Nam Dương, 
của bán đảo Mã Lai và nhất là của vương quốc Chiêm Thành lúc ấy đang chiếm một 
phần của miền Trung Việt Nam hiện nay. Chiêm Thành lúc ấy chưa mở rộng bờ cõi đến 
Phan Rang. Tất cả các xứ này đều chịu ảnh hưởng văn minh tôn giáo Ấn Độ. 


Xa hơn là Ấn Độ và Trung Hoa. 


Cuối thế kỷ thứ I sau CN trọn phía Tây và Trung cánh đồng sông Hằng bị triều đại 
Kushana, gốc dân Arya xâm chiếm. Đến thế kỷ thứ II, Đại đế Kanishka lên ngôi, đây là 
vị quốc vương có danh tiếng và uy thế nhất của triều đại này. Sau khi đại quốc Kushana 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 33 





sụp đổ, trọn Bắc Ấn Độ được thống nhứt dưới quyền thống trị của triều đại Gupta, gốc 
người Ấn. Dưới triều đại này nền văn minh Ấn Độ đã lên đến tột độ. Vì có sự thay đổi 
triều đại như vừa nói, nhiều cuộc loạn lạc đã xảy ra, khiến một phần dân chúng phải 
thiên cư lánh nạn sang miền Đông Nam Á. 


Trong lúc Fou-Nan lập quốc và tiến triển, Trung Quốc trải qua một giai đoạn nguy 
ngập hết sức của lịch sử nước nhà. Dù vậy, nhiều cuộc giao thương được thiết lập giữa 
hai nước và chính từ những nguồn tài liệu Hán văn mà người ta, ngày nay, mới viết lại 
được lịch sử của Fou-Nan. 

Ảnh hưởng của Ấn Độ 

Nói Fou-Nan bị Ấn Độ hóa là nói xứ này đã chấp nhận nền văn minh và nền văn 
hóa Ấn Độ. Nền tảng văn minh "khmer" là hai tôn giáo từ Ấn Độ truyền sang: Bà la môn 
và Phật giáo. Ảnh hưởng của Ấn Độ đã hun đúc, uốn nắn văn chương, mỹ thuật và xã 
hội Cam Bốt. 


Tất cả các xứ ở Đông Nam Á, Cam Bốt, Chiêm Thành, Nam Dương, Mã Lai, đều bị 
văn minh Ấn Độ thu hút cùng một lối như nhau. Một số người Ấn di cư đến buôn bán 
tại các xứ ấy. Tiếp theo hạng thương gia này, nhiều người thuộc quí phái và giai cấp Bà 
la môn cùng đến. Nhận thấy người Ấn có một nền văn minh cao cả về mặt tôn giáo, trí 
thức và kỹ thuật, dân bản xứ dần dần theo học hỏi và rốt cuộc chấp nhận nền văn 
minh ấy. Cuộc Ấn Độ hóa đã diễn tiến lần hồi, chậm chạp như thế, khởi sự từ đầu thế 
kỷ thứ I. Chậm nhưng liên tục nhờ vậy mà tới đầu thế kỷ thứ V„ Cam Bốt đã hoàn toàn 
hấp thụ nền văn minh Ấn. Từ đấy, Cam Bốt đã không còn chỉ bắt chước, mà lần hồi tự 
tạo một nền văn chương, mỹ thuật và xã hội có tính cách dân tộc, dù về phương diện 
tín ngưỡng, họ tiếp tục giữ những tôn giáo của Ấn. Thế là nền văn minh "khmer" 
thành hình. 


Cuộc Ấn Độ hóa lần thứ nhất (thế kỷ thứ I sau CN) 

Tương truyền: "một người Bà la môn, tên là Kaundinya, nằm chiêm bao thấy một vị 
thần hiện đến cho anh một cái ná và anh lên một thuyền lái buôn ra khơi. Sáng hôm sau, 
anh đi đến đền thần và bắt gặp ở dưới gốc cây thiêng, một cái ná. Thấy ứng với điềm 
mộng, anh chàng xuống thuyền và vượt biển. Thuyền đậu ngoài khơi nước Fou-Nan. Nữ 
vương Fou-Nan thấy thuyền đẹp, xua thủy quân ra, định chiếm lấy. Kaundinya dùng 
cung thần bắn ra một phát; mũi tên xuyên qua mạn thuyền của Nữ vương và bay đến chỗ 
thể nữ hâu Nữ vương. 

Lieou-ye (Nữ vương) hoảng sợ, bèn cùng quan quân xin đầu hàng, Kaundinya 
chiếm nước làm vua và cưới Lieou-ye làm vợ. Theo một thần thoại khác, Kaundinya 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 34 





không có cưới Nữ vương mà cưới con gái của Long vương, tên là Somâ. Để tặng chàng 
rể một vương quốc, Long vương hút hết nước lúc ấy đang ngập phủ trọn phần đất hiện 
nay của Cam Bốt. 


Nhưng dù câu chuyện như thế nào, con cháu Kaundinya đã tiếp ông cha mà cai trị 
Fou-Nan. Về sau dân chúng chọn một vị tướng lên thay nhà vua chót của dòng 
Kaundinya. Có tài cầm binh, vị tân vương mở rộng biên cương, làm cho Fou-Nan lớn 
hơn bằng hai lúc trước, và đặt quyền bảo hộ ở nhiều nước lân cận. Trong khoảng từ 205 
đến 210 sau CN, nhà vua băng hà. Nhiều cuộc nổi loạn nổi lên, con cháu nhà vua tranh 
ngôi. 

Chính trong lúc loạn lạc này mà hai phái đoàn ngoại giao được Nan-Can, kẻ soán 
ngôi, gởi sang Ấn để kết tình giao hảo. Về sau, còn nhiều lần gởi sứ giả nữa, suốt thế kỷ 
thứ II. 

Nhưng tới đây, bỗng dưng lịch sử Fou-Nan đứt đoạn, và mãi đến năm 357 mới thấy 
nói lại. 

Theo tài liệu Trung Hoa, vào năm này, nhà vua của Fou-Nan là một người Thiên 
Trúc tên là Chan-Dan (T 1en-tchan-T'an). Người ta bảo tên Chan-Dan này là một vương 
hiệu của triều Kushana và người ta nghi rằng nhà vua của Fou-Nan lúc ấy là một người 
của hoàng tộc Kushana. 


Cuộc Ấn Độ hóa lần thứ nhì và thời đại Fou-Nan kết thúc. 

Ở đây cũng có một thần thoại mà người thủ vai tưồng chính cũng có tên là 
Kaundinya. Chàng Ấn Độ này nghe trong thỉnh không một tiếng huyền bí bảo chàng: 
"Hãy sang Fou-Nan làm vua đi!" Chàng nghe lời, ra đi và khi gần đến Fou-Nan, dân 
chúng đổ xô ra tiếp rước và chọn chàng làm vua. 


Trong hàng miêu duệ, Kaundinya-Jayavarman là nhà vua có bản lãnh nhất. Vua tiếp 
tục giao hảo với Trung Quốc. Năm 514, Jayavarman băng hà. Đông cung thái tử lại bị 
em một cha khác mẹ soán thí. Phần đông trong nước bất bình. Một trong các nước chư 
hầu, Tchen-la, nằm trên trung lưu Cửu Long, nổi dậy chống lại triều đình. Không bao 
lâu, Fou-Nan bị tấn công và đến đầu thế kỷ thứ VII là bị Tchen-la hoàn toàn xâm chiếm. 


xkk 


Chiếu tài liệu tìm thấy trong sách vở Hán văn và những tài liệu đào đất được tại Gò 
Óc-eo (Long Xuyên, Nam Việt Nam) hay ở Angkor Borei (Cam Bốt), Fou-Nan, hồi đầu 
thế kỷ thứ I sau CN là một trong những nước được tổ chức chặt chế nhất ở Đông Nam 
Á. Kinh tế hoạt động, nhuần thấm tỉnh thần tôn giáo Ấn Độ, Fou-Nan có trước mắt một 
tương lai đây hứa hẹn. Nhưng sự thật lại trái hắn. Tới thế kỷ thứ VII, Fou-Nan tiêu 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 35 





vong, để lại cho Tchen-la một di sản vật chất, tỉnh thần và tín ngưỡng đáng kể. 


Nước Tchen-la 


Chơn Lạp (Tchen-la) là một danh từ do người Trung Hoa đặt. Tên thật của nước này 
như thế nào, không ai biết được. Về diện tích, nước này gần như quốc gia Cam Bốt trước 
phong trào chấn hưng của thế kỷ thứ IX. 

Lịch sử Chơn Lạp chia làm hai thời kỳ quan trọng: thời kỳ thống nhất, thời kỳ chia 


Te. 


Thời kỳ thống nhất. 

Tức thời kỳ bắt đầu từ sau cuộc chinh phục Fou-Nan và kéo đài trải qua bốn đời 
vua. Dưới thời vua lcanavarman đệ nhất, trọn nước Fou-Nan bị Chơn Lạp thôn tính, 
gồm vùng đồng bằng sông Cửu Long; các vùng Kratié, Mongkol Borei, Burinam, 
Kandal, Prei Veng, Ta-keo, luôn cả Chantaboun, hiện nằm trên đất Thái. Kinh đô đặt tại 
Sambor Prei Kuk, phía Bắc Kompong Thom hiện nay. Đối ngoại, Chơn Lạp kết giao với 
Chiêm Thành và Trung Quốc. 


lcanavarman mất không có con, nhiều cuộc nội loạn nổi lên. 


Bhavavarman II lên ngôi. Người ta cho nhà vua này là một người soán vị. Trật tự 
được tái lập. Đến đời Jayavarman đệ nhất, nước nhà thái bình và kinh đô dời về 
Angkor Borel, tại tỉnh Takeo hiện nay. 


Jayavarman chết cũng không có con, Hoàng hậu Jayadevico tiếp tục công trình của 
chồng, nhưng bà không đủ sức cai trị một vương quốc đã trở thành to lớn và bị nhiều 
người dòm ngó. Đến khoảng năm 710-715, Chơn Lạp bị chia cắt làm hai. 


Thời kỳ chia rẽ. 
Chơn Lạp bị qua phân: Thổ Chơn Lạp (TIchen-la de la Terre) và Thủy Chơn Lạp 
(Tchen-la d'Eau). 


Thổ Chơn Lạp có vùng núi non của Hạ Lào và phần đất Lào nằm trên nước Thái. 
Trung tâm điểm của vương quốc độc lập này là vùng đất Bhavapura. Tồn tại đến bán 
thế kỷ thứ X. Tới đây, một nhà vua Cam Bốt thừa hưởng trọn Thổ Tchen-la, và đem sáp 
nhập với Thủy Then-la, chấm dứt sự qua phân. 

Thủy Chơn Lạp đã sống trong một tình trạng vất vả nhiều hơn. Nước nhà bị chia ra 
làm nhiều tiểu quốc, mỗi tiểu quốc có một vua chư hầu. 

Đầu thế kỷ thứ VIH, Pushkaraksha, tiểu vương của Aninditapura bỏ xứ này và sang 


đóng đô ở Cambhupura (tức là Sambor, trên ven sông Cửu Long) và tự xưng vua Cam 
Bốt. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 36 





Thái độ nghịch ngợm của Pushkaraksha làm cho tình thế của Thủy Chơn Lạp thêm 
rối rắm. Đến cuối thế kỷ thứ VIH, nước này bị chia ra ít nhất làm năm tiểu quốc. Khi 
trong nước yếu thì giặc ngoại xâm đến. Vào bán thế kỷ thứ IX, triều đại Cailendra ở Java 
cử binh sang đánh và bắt Thủy Tchen-la thần phục. 

Đến cuối thế kỷ thứ IX, vua Jayavarman II của Cam Bốt đánh đổ được ách thống trị 
của java. 


CAM BỐT LẬP QUỐC 


Jayavarman II (802-850) thuộc hoàng tộc Thủy Tchen-la, kêu vua Pushkarâksha bằng 
ông chú (hay ông bác). Hình như lúc nhỏ Jayavarman II có bị binh đội Java bắt đem về hải 
đảo này, vì một bi ký ghi rằng Jayavarman đã từ Java về lên ngôi ở Indrapura. 


Trước hết, nhà vua đóng đô ở Indrapura, phía đông tỉnh Kompong Cham hiện 
nay. Sau đó lại dời đô về phía Bắc Biển Hồ (Les Grands Lacs). Tại đây, các vua Cam 
Bốt về sau đã xây dựng Angkor. 


Đánh chiếm Battambang, nhà vua một phen nữa lại dời đô sang Hariharâlaya, cách 
Siêm - Réap hiện nay độ 15 cây số ngàn. Ở đây không bao lâu, nhà vua lại sang đóng 
đô ở Amarendrapura, để thuận việc chiến chinh ở miền Tây Bắc. Rốt hết, Jayavarman 
đến đóng đô ở núi Mahendra - Phnom Kulen hiện nay - để chịu lễ tấn phong Thiên 
vương (Dieu-roi). Cuộc lễ này được tổ chức theo nghi thức Bà la môn và có một mục 
đích chính trị: nhà vua muốn tỏ ra rằng từ ngày ấy, Cam Bốt thoát ly ách thống trị 
Java. Phnom Kulen chẳng những là một kinh đô mà còn là một trung tâm tôn giáo. 
Sau lễ phong vương, sự tôn thờ nhà vua như người của trời sai xuống được thiết lập. 


Indravarman được phong vương năm 877. Đây là đời vua thứ ba kể từ Jayavarman II. 
Nhờ đi sản của ông cha và của bên vợ, cũng như nhờ phần đất Biển Hồ của Jayvarman III 
để lại, Indravarman thống nhất cựu Thủy Tchen-la. Chỉ có Thổ Tchen-la là nằm ngoài 
phạm vi quyền thế của nhà vua. 


Và Indravarman được xem như người thừa kế của dòng vua Fou-Nan thuở xưa. 


3k 


Đầu thế kỷ thứ IX, vua Jayavarman ]I tái thiết một chính quyền độc nhất trên Cam 
Bốt và, tùy sự tiến bộ của công trình lập quốc, kiến tạo một loạt kinh đô. Các nhà vua 
thừa kế Jayavarmanan tiếp nối nhau xây dựng Angkor và những đền đài vĩ đại mà hiện 
nay còn di tích. 


Trải qua nhiều triều đại, Cam Bốt luôn luôn xung đột với Vương quốc Chiêm 
Thành, lúc ấy chiếm cứ vùng Trung phần của Việt Nam hiện nay, khi thẳng lúc bại. Dân 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 37 





Chàm của Chiêm Thành gốc Mã Lai và cùng với dân tộc "Khmer" hay Kambujas (con cái 
của Kambu) chịu ảnh hưởng văn minh Ấn Độ. 


Chiêm thành lập quốc từ thế kỷ thứ II sau CN và có nền văn minh chói lạng từ thế 
kỷ thứ VI tới thế kỷ thứ IX. Chiến công oanh liệt nhất của Chiêm Thành đối với Cam Bốt 
là sự chiếm đoạt kinh đô Angkor năm 1177, nhân một cuộc thủy chiến. Quân Chàm đã 
dùng chiến thuyền đi ngược dòng sông Cửu Long, vào miền biển Hồ, rồi đổ bộ đánh 
chiếm Angkor. 

Nhưng Chiêm Thành, dưới sức tấn công lâu lâu tái diễn của Việt Nam từ Bắc Việt 
và các tỉnh miền Bắc Trung Việt cứ lan đần xuống, đã suy bại để đi đến tình trạng suy 
vong, khi quân đội Việt Nam chiếm cứ kinh đô đặt trong vùng Qui Nhơn năm 1471. 


Tuy nhiên, giặc Chiêm truyền kiếp dù bị quốc phá gia vong, dân Khmer không vì 
đó mà được an lạc. Hết Chiêm là tới Xiêm, thuộc giống dân Thái, từ miền Nam Trung 
Quốc đổ xuống. Dân Xiêm La (bây giờ là Thái Lan) trước được dân tộc Khmer khai hóa 
và chịu thần phục Khmer. Nhưng không bao lâu, họ nổi lên chống với chính quyền 
Khmer và sau một loạt chiến tranh không khốc liệt mấy, họ chiếm cứ trọn nước Cam 
Bốt. Các vua chúa của những triều đại cuối cùng Khmer lần lượt phải nhường cho 
Xiêm La những tỉnh miền Bắc Cam Bốt, bỏ Angkor năm 1432 vì cận ranh giới Xiêm và 
đễ bị chiến tranh bất ngờ, và thiên đô về Udong. 

Cuối thế kỷ thứ XVII, chẳng những người Xiêm mà cả người Việt đã xen vào chính 
quyền Cam Bốt, nhất là trong những dịp tranh giành ngôi vua. Cam Bốt càng lúc càng 
rơi vào ách lệ thuộc của hai quốc gia lân cận. 


Dưới thời vua Préa Satha, sau một cuộc nổi loạn của người Khmer chống người Việt 
ở Baphnom, Việt Nam cử binh chinh phạt. Préa Satha bị quân thần lật đổ. Thommo 
Réachéa, trước kia bị Préa Satha soán ngôi, trở lại làm vua. Đến năm 1747, Thommo 
Réachéa băng hà, nhiều cuộc nổi loạn nổi lên và kéo dài đến năm 1755, là năm mà Préa 
Atong lên ngôi. Préa Atong chết rồi, con cháu của Thommo Réachéa và cháu nội của 
Atong là Préa Outey chiến với nhau để lên ngôi. Préa Outey thắng nhờ sự yểm trợ của 
quân đội Việt Nam, để đáp ơn, nhà vua cắt hai tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh bây giờ hiến 
cho Việt Nam. 


Chẳng bao lâu, Phaya Tak soán ngôi vua bên Xiêm. Vua Cam Bốt Préa Outey không 
khứng thần phục. Phaya Tak, lấy danh nghĩa là phò Ang-Non-Réaméa, cháu nội của 
vua Thommo-Réachéa trước kia bị Préa Outey mưu giết và đã chạy trốn sang Xiêm, sai 
hai đạo quân qua đánh Cam Bốt. Một lần nữa, triều đình Việt Nam được vua Préa 
Outey cầu cứu. Binh Xiêm chống cự không lại, rút lui về nước để Ang-Non-Réaméa lại 
tại vùng Kampot. Cam Bốt nhận cho Việt Nam đặt một viên quan bảo hộ cạnh nhà vua. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 38 





Đến năm 1775, vì đánh mãi mà không thắng Ang-Non-Réaméa, Préa Outey quyết 
định chấm dứt cảnh nồi da xáo thịt bằng cách nhường ngôi cho Ang-Non-Réaméa mà 
chính nhà vua đứng ra tấn phong. 


Từ 1775 đến 1842, cảnh nội chiến, tiếm ngôi, soán loạn xảy ra nhiều lần, phe này 
chạy theo Xiêm, phe nghịch cầu cứu với Việt, làm cho khi thì Xiêm thắng thế, khi lại Việt 
Nam. Các vua Cam Bốt ở ngôi cho có vị còn quyền bính thì tùy lúc mà nằm trong tay 
đại diện của hai cường quốc bảo hộ là Xiêm và Việt Nam. 


Cam Bốt cuối thế kỷ thứ XIX 


Năm 1843, công chúa Ang Mey, con gái thứ hai của Ang Mang lên ngôi, nhờ Việt 
Nam ủng hộ. 


Một cuộc nội loạn bùng nổ và quân Cam Bốt đòi An Dương về nước. Vua Xiêm sai 
một đạo quân hộ tống An Dương hồi hương. An Dương về đến Oudong và lên ngôi tại 
đây, vào năm 1842. 


An Dương là một đấng minh quân, công bình và nhân đạo, thường lo cho dân 
chúng, rất khắc nghiệt với bọn quan lại tham nhũng, bọn trà đình tửu điểm, cờ bạc. Khá 
thông chữ Ba L¡ và chữ Phạn, nhà vua là một Phật tử thuần thành, thích bàn luận giáo lý 
với các nhà sư, ham làm công việc cúng dường bố thí, giảm sưu thuế cho dân gian, thậm 
chí, trong mấy năm cuối cùng ở ngôi, bỏ của riêng chuộc những người bị bán mọi. 

Về nội tình, có thể nói dân chúng Cam Bốt lúc ấy được hưởng một cảnh an cư lạc 
nghiệp, nhưng trên đường ngoại giao sự xâu xé giữa hai quốc gia bảo hộ thường đặt 
triều đình trước những khó khăn nan giải. 

Trong tình trạng ấy, vua An Dương tìm phương thoát ách chư hầu. Trước tiên, nhà 
vua nghĩ đến việc cầu viện ở một cường quốc Tây phương, nhưng công việc bất thành. 

Năm 1859, vua An Dương băng hà, để lại ba hoàng tử, đầu lòng là Ang Vodey. Hội 
đồng Nội các và Hội đồng các sư Bà la môn, dưới quyền điều khiển của Hoàng Thái 
hậu, nhóm họp và quyết định tôn hoàng tử Ang Vodey lên ngôi, lấy hiệu là Norodom. 

Năm 1861, sau những chiến thắng của quân đội Pháp ở Nam Kỳ, Norodom kết thân 
với Đề đốc Charner. Nhân cuộc nổi loạn của S¡ Vatha, Giám mục Miche của địa phần 
Nam Vang đứng ra vận động cho nhà vua, cạnh quân đội Pháp. Sau cuộc viếng thăm 
của Đề đốc Bonard và một cuộc hành trình khảo cứu của Doudart de Laprée, Cam Bốt 
và Pháp quốc khởi sự thương thuyết. 

Tháng 7 năm 1863, Đề đốc de la Grandière, toàn quyền Nam Kỳ, thân hành đến thăm 
vua Norodom tại Oudong và đề nghị đặt Cam Bốt dưới quyền bảo hộ của Pháp. Dù vị 
Tổng trấn Xiêm không thuận tình, Norodom vẫn ký một hiệp ước với Pháp, và đến ngày 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 39 





3-6-1864, vua Norodom được tấn phong tại Oudong, trái với lời đòi hỏi của Xiêm là nhà 
vua phải qua Vọng Các chịu lễ tấn phong như nhiều vua xưa kia. Trước sự cự tuyệt của 
Norodom có de la Grandière ủng hộ, Xiêm quốc phải gởi trả lại Cam Bốt miện vàng và 
gươm linh của nhà vua cho cuộc lễ tấn phong vừa nói. 


Norodom băng hà năm 1904, ngày 24 tháng tư, tại Nam Vang (Phnom Penh) là nơi 
vua định đô kể từ 1867. 


Kế vị cho Norodom là các triều vua Sisowath (1904-1927), Sisowath-Monivong 
(1927-1940) và Norodom-Sihanouk (1949-1955). Tháng tư năm 1955, để rảnh tay lãnh 
đạo một phong trào chấn hưng nước nhà, Sihanouk nhường ngôi cho cha, vua 
Norodom Suramit. 


Năm 1960, vua Suramit băng hà, Thái tử Sihanouk trở lại ngôi vua cho đến nay. 


3k 


Chương lI 


THỜI KỲ DU NHẬP 
HAY THỜI KỲ FOU-NAN 


Tài liệu Tích Lan thuật lại rằng Phật giáo đã du nhập vào Cam Bốt 309 năm trước CN 
Xứ Khmer lúc ấy nằm trong vùng Đông Suvarnabhũmi hay Đông Nam Á. Nhưng không 
một tài liệu nào ghi nhận một cách rõ ràng coi Phật giáo đã truyền sang nước này dưới 
triều đại nào và bằng phương thế nào. Sở dĩ có nhiều điểm tối tăm, là vì hiện nay chúng ta 
không có dưới tay những bằng chứng xưa trước Công nguyên, chẳng những về Cam Bốt 
mà luôn cả cho những vùng bao gồm trong danh từ tổng quát Suvarnabhũmi. 


Lúc ấy Cam Bốt được gọi là "xứ của Sơn Vương" (Pays du Roi de la Montagne). 
Người Trung Quốc gọi là Fou-Nan, như chúng ta đã biết. Kinh đô là T' ô-Mou, theo tiếng 
Khmer xưa là Dalmak, nghĩa là "Thợ Săn". Địa cứ là xóm Baphnom, nay là cao nguyên 
Phnom Psach. Tài liệu lịch sử của thời kỳ này mất hết, ngoại trừ một ít bi ký vắn tắt đã m 
lại được ở bốn nơi khác nhau: 1. Ở Võ Cảnh, tỉnh Nha Trang (Việt Nam); 2. Ở Dambang 
dék, tại tỉnh Takeo (Cam Bốt); 3. Ở Tonlé-Bati (cũng Takeo); và 4. Ở Prasat Pram Lvèng, 
tại Việt Nam. Những bi ký ấy một phần thuộc Bà la môn giáo, một phần thuộc Phật giáo. 

Ngoài những bi ký ấy, còn có những tài liệu chữ Trung Hoa đã được P. Pelliot dịch 
ra Pháp văn. Chiếu tài liệu Hán văn này, Fou-Nan đã lập quốc hồi thế kỷ thứ I. Nhưng 
nếu phải tin G. Ferrand, thì đến thế kỷ thứ II PL, nghĩa là vào lối 250 trước CN, văn hóa 
Ấn Độ mới du nhập Cam Bốt. Vẫn theo ngưồn tài liệu Trung Hoa, hai sứ giả của nước 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 40 





này, tên là K'ang Tai và Tchou Ying, từ nước nhà đã đến Cam Bốt hồi đầu thế kỷ II, vào 
thời Tam Quốc phân tranh. Đối chiếu những tài liệu vừa kể, chúng ta có thể kết luận 
như sau: 


Fou-Nan đã được thành lập ở hậu bối một cái vịnh, phía Đông giáp ranh với Lâm Ấp 
(Chiêm Thành hay Champa) và phía Tây với Ấn Độ. Chữ viết lúc ấy gốc là chữ Ấn. Dân 
chúng theo Bà La Môn giáo và Phật giáo, thạo nghề khắc tượng thần linh trên đá hay nạm 
chạm trên đồng. Khi để tang (để trở), người Fou-Nan cạo tóc, cạo râu. Có bốn cách tử táng: 
chôn dưới đất, liệng xuống nước, dùng lửa thiêu hay để cho thú rừng banh xé. Fou-Nan 
giao thông với Ấn Độ và Lâm Ấp. Một thương gia Ấn Độ, tên là Kia-sang-li, đến Fou-Nan 
vào giữa thế kỷ thứ II, ghi rằng xứ này lúc ấy rất thạnh vượng. 


Dưới hai triều Ngụy, Tấn (222-280 sau CN), có sách chép rằng vua Fan Tchan của 
Fou-Nan có gởi sang Ấn, vào giữa thế kỷ thứ II, một sứ giả tên là Sou-You. Vị sứ giả này 
xuống thuyền ở T'eou-kiu-li hay Takkola (nay là Ta-Kua-Pa), trên bán đảo Mã Lai, và xưa 
kia là hải cảng của Fou-Nan trên Ấn Độ dương. Thuyền phải mất một năm hành trình 
mới đến vàm sông Hằng rồi từ đây thuyền phải ngược dòng để đến kinh đô vua Ấn. Sau 
khi thăm viếng các nơi, Sou-Wou hồi quốc. Vua Ấn cho một sứ giả đi theo để tặng hiến 
vua Fou-Nan một ít bảo vật. Chuyến đi và về này đã kéo dài đến bốn năm. Vào thời ấy, 
vua Võ Đế đời nhà Tấn (Trung Hoa) sai hai đại thân K'ang-T'ai và Tchou-Ying nói ở trên, 
sang Fou-Nan giao hảo. Hai vị này đến nơi trong khoảng những năm 225-230. Tại Fou- 
Nan, hai sứ giả Trung Hoa đã gặp sứ giả Ấn Tch'en-s ong và trong lúc chuyện trò, đã tìm 
biết phong tục, tập quán Ấn Độ. 


Cũng chính những tài liệu Hán văn cho biết trong số các nhà vua Fou-Nan có một 
nữ hoàng trên là Lieou-Ye sắc nước hương trời. Một người Bà La Môn Ấn Độ, tên là 
Houen-T'ien, đã ghé thuyền ở Fou-Nan. Nữ hoàng cử binh chận đánh. Nhờ một cung 
thần, Houen-Tiien thắng trận và Lieou-Ye thất thế phải nhận người thắng trận làm 
chồng. Houeu-Tien lên làm vua cai trị. Theo bi ký My Sơn (658), nhà vua này tên là 
Kaundinya còn nữ hoàng là Nãg1 Somã. Bi ký ở đền Baksei Chamkrong (948) cho biết 
rằng nhà vua cuối cùng của Fou-Nan là Rudravarman, miêu duệ của Kaundinya và 
Somã. 


Trong hàng các nhà vua kế vị cho Kaundinya nên dành cho, Fan-man hay Fan Che- 
man (Siimãra) một địa vị đặc biệt. Rất thông minh lại can đảm, Fan-Man đã mở rộng 
biên cương, hàng phục các lân quốc. Trong khi sắp sửa cử binh đi đánh Kin-lin (xứ 
vàng: Java?) nhà vua phải bệnh và băng hà. 

Đoạn sử này do Đại đức Pang Khat viết trong một bài khảo cứu đăng trên Tạp chí 
France Asie, bản đặc biệt lẫy tên là "Présence du Bouddhisme". Nhưng theo M. Giteau, 
tác giả "Histoire du Cambodge" (Lịch sử Cam Bốt) thì khác, như chúng ta đã thấy ở 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 4I 





chương I. 


Bi ký tìm được ở Võ Cảnh (Nha Trang), tả Fan Man như một Phật tử thuần thành, 
hằng đem đạo Từ Bi ra thi thố trong dân chúng. Nhờ bi ký này mà chúng ta biết Phật 
giáo đã bành trướng ở Cam Bốt ngay từ thế kỷ thứ II 


Cũng theo nguồn tài liệu Hán văn về đời Tùy Nam Đế (thế kỷ thứ V), vua Fou Nan 
thuộc triều đại Kiao-tchen-Jou (nghĩa là Kaundinya), tên là Cho-ye-pa-mo (Kaundinya 
Jayavarman), lên ngôi năm 478. Trước vua theo đạo Bà la môn, sau quy y theo Phật 
pháp và năm 484, gởi một nhà sư làm sứ thần đem lễ vật sang Tàu cống hiến cho vua Võ 
Đế. Trong lúc hầu chuyện với Võ Đế, nhà sư cho biết Fou Nan theo đạo Bà la môn và 
dân chúng tôn thờ thần Sỉ va, tuy nhiên Phật giáo cũng được sùng bái và số Phật tử 
cũng đông. Năm 503, Kaundinya Jayavarman lại gởi một sứ giả đem lễ cống nữa sang 
Tàu. Trong những lễ phẩm có một pho tượng Phật bằng san hô. Lại nữa, cuối thế kỷ thứ 
V hay đầu thế kỷ thứ VỊ, vua Fou Nan đã đáp lại lời mời của Võ Đế nhà Lương, gởi sang 
Trung Quốc hai Tỳ khưu để dịch kinh. 

Ngoài nguồn tài liệu Hán văn, nhiều bi ký ở Fou Nan thuộc cuối thế kỷ thứ V, có nói 
về vua Kaundinya Jayavarman. Bi ký Prasat Pram Lvèng (Xã Tuk-Khmau, Prèk-Russey) 
nói rõ rằng Thái tử Gunavarman có cho ghi khắc cho hậu thế biết rằng vùng này xưa kia 
là bùn lầy nước đọng, vua cha đã cho bồi thổ và giao cho Thái tử cai trị. Một bi ký khác 
ở Neakta Dambâng (tỉnh Takeo) ghi rằng hoàng hậu của Kaundinya Jayavarman, sau 
khi làm lễ xuất gia, đã cho đào nhiều hồ nước và cất nhiều tịnh xá cho các sư Bà la môn 
ở. Hoàng hậu cũng có cho xây một đền trong thờ một tượng thần Vishnu bằng vàng 
đặc. 


Kaundinya Jayavarman băng hà năm 514, con là Rudravarman lên ngôi. Theo sử ký 
Tàu, tân vương mà người Tàu gọi là Lieou-to-pa-mo là con của một cung phi và giết 
Đông cung Thái tử để tiếm vị. Đông cung này rất có thể là Gunavarman thấy nói trong bi 
ký ở Prasat Pram Lvèng. Lên ngôi rồi, tân vương nhiều lần đã phái sứ thần sang Tàu triều 
cống nhiều bảo vật. Một trong những sứ thần này, năm 539, đã tiết lộ rằng Fou-Nan có 
một di tích vô giá của đức Phật: một sợi tóc dài 3 thước. Bắt được tin này, vua Trung Quốc 
sắp đặt mưu kế, sắc chỉ cho một Tỳ khưu tên là Tche Yun Pao, theo đoàn sứ giả Fou Nan 
sang nước này để đánh cắp của quí. 

Những sự kiện này, được một bi ký minh chứng, chỉ rằng vua Rudravarman là một 
Phật tử. Bi ký nói: "Nhà vua qui y và tôn trọng Tam Bảo... tỏ ra rất thuần thành... giải thoát 
mọi nghiệp bất tịnh..." 

Dưới triều Kaundinya Jayavarman và Rundravarman, nhiều tượng Phật bằng đá 
bằng đồng và bằng gỗ được điêu khắc. Trung tâm nghề làm tượng Phật này là Phnom 
Da, thuộc địa phận Angkor Borei. Ảnh hưởng của nghề này lan tràn chẳng những khắp 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 42 





Fou Nan mà cho tới nước ngoài. Ngoài vùng Angkor Borei là nơi xưa nhất ở Đông Nam 
Á có việc tạc tượng bằng đá, còn có Trapeang Vèng (Trà Vinh) cũng chuyên nghề này. 

Vậy thì dưới thời đại Fou Nan, Phật giáo đã hết sức thịnh hành và rực rỡ, không có 
việc Phật giáo lúc đầu thịnh sau mất tích vì bị sự kỳ thị của một nhà vua, như Pháp sư 
Nghĩa Tịnh đã viết trong quyển ký sự của Pháp sư (671-675). 


Chương III 


THỜI KỲ TCHEN LA (CHƠN LẠP) 
(Thế kỷ VT-IX) 


Với sự xâm chiếm Fou Nan bởi vua Tchen La tên là Bhavarman I, vào giữa thế kỷ 
IV, thời kỳ Tchen La bắt đầu. Dưới thời này, Đại thừa Phật giáo du nhập vào. 

Một bi ký phát giác tại Sambor Preikuk, hay là Lsanapura (tỉnh Kompong Thom), 
dưới thời vua Isanavarman (626), có ghi sự hiện hữu của Phật giáo trong nước và việc 
thờ long thần (nãga) chín đầu che mưa cho đức Phật. nhiều bi ký khác thuộc thời kỳ này 
có liên quan đến nhiều sự kiện Phật giáo tại Siêm Reap. Aymonier có tìm được một tấm 
bia thuộc thế kỷ thứ VI hay thứ VII, ghi lại việc đúc tượng Quán Thế Âm Bồ tát. Hình 
tượng Bồ tát không có nhiều, người ta chỉ biết được có hai pho thôi: một ở Siem Reap, 
một ở Kramuonsar. 

Dù Đại thừa du nhập, Phật giáo Nguyên thỉ không vì thế mà mờ. Sự thật thì trong 
thời kỳ này, tất cả các hình thức của Bà La Môn giáo và của Phật giáo đều phát triển 
song song. 


Thời kỳ cực thịnh của Kampuchea 
(Thế kỷ thứ XII) 


Năm 802, vua Jayavarman II lên ngôi và dời đô về Phnom Kulèn. Nhà vua thống nhất 
hai nước Thượng và Hạ Tchen La. Tuy vua theo đạo Bà La Môn, Bà La Môn giáo và Phật 
giáo tiếp tục chung sống và điều nên ghi là nhà vua và các quan cận thần không cùng 
chung một niềm tín ngưỡng. Một tình thế tương tự đã xảy ra dưới triều Indravarman IL 


Lần đầu tiên tên Kampuchea xuất hiện để chỉ Cam Bốt. Vua Yasovarman I dời đô về 
Angkor Thom, theo đạo Phật, hết lòng tin tưởng. Nhà vua là vị Quốc vương thứ nhất 
chính thức thừa nhận Đại thừa Phật giáo, nhưng xao lãng việc bảo trợ các giáo phái 
khác. Các nhà vua kế vị cho Yasovarnam I đều là người của Bà La Môn giáo. Một điều lạ 
là vua Rãjendravarman, tuy theo Bà La Môn giáo, vẫn chọn một người Phật giáo giữ 
chức tể tướng, ngoài ra còn nhiệt thành ủng hộ việc xây đúc tượng Phật. Dưới triều của 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 43 





nhà vua, quyền tự do tín ngưỡng đã đưa đến sự dung hòa giữa Phật giáo và phái Bà La 
Môn thờ thần Siva. Sự hỗn hợp này đến nay còn tồn tại. 


Đến đời Sũryavarman I (1022), vì nhà vua là Phật tử, Phật giáo được chính thức 
công nhận, nhưng quần thần tiếp tục theo Bà La Môn giáo. Bi ký ở Lavapuri (1022 — 
1025) quả quyết rằng giữa Bà La Môn và Đại thừa và Nguyên thi có niềm hòa khí hoàn 
toàn, không ai kiếm cách làm trở ngại hay làm thiệt hại ai. 


Năm 1861, Jayavarman VII lên ngôi. Đây là bậc Quốc vương lỗi lạc nhất của Cam 
Bốt. Phật tử thuần thành, nhà vua rất tin tưởng đức Quán Thế Âm. Với Jayavarman, vị 
quốc vương không còn là thiên thần hiện thân mà là nhục thân của Bồ tát Quán Thế Âm. 
Chính dưới thời này mà nhiều đền được xây dựng trên đều có Bồ tát nhiều mặt, mắt 
ngó xuống, môi nở nụ cười từ bi. Người ta cho rằng các thủ tượng ấy là của nhà vua 
được xem như đức Quán Thế Âm hiện thân từ cõi Tây phương cực lạc giáng xuống để 
hộ trì dân tộc Cam Bốt. Vì có sự tin tưởng như thế cho nên nhiều đền như Prasat 
Banteay Kdei, Ta Prohm, Preah Khan, Bâyon, được xây dựng cũng như những bệnh 
viện dài theo các con đường thiên lý sang Xiêm hay Chiêm Thành. 

Đền Ta Prohm hay Preah Vihear (1186) được xây để thờ Phật. Trong đền có một pho 
tượng của Hoàng Thái hậu mẹ vua mà người ta tôn thờ như của Hoàng hậu Ma Gia, 
mẫu thân của đức Phật. 


Về phía đông Preah Khan có đền Neak Pean, bốn góc Đông Tây Nam Bắc có hào sâu 
để làm nơi gột rửa tội lỗi. Mỗi khi làm lễ rửa tội xong, nước dơ được những ống thoát 
đưa ra bốn hướng, theo kiểu hồ Anotatla trên núi Tu Di. Tại đây có tượng nhà vua, được 
xem như nhục thân của Phật Dược sư. Nhà vua còn tự cho đắp một pho tượng dưới 
hình dáng một con tuấn mã đang chạy, hai bên có người đeo trên lưng, ngụ ý cái thiên 
sứ của nhà vua là đưa chúng sinh về Niết bàn an lạc. 

Vua Jayavarman VII còn cho đắp nhiều Quốc lộ, nối liền Cam Bốt với Xiêm La và 
Chiêm Thành (Phan Rang và Bình Định hiện nay). Dài theo đường, nhiều trạm nghỉ (sala) 
được dựng lên, mỗi trạm cách khoảng độ 15 cây số ngàn. Tổng số lên tới 121. 

Đền Bayon của Phật giáo, xây cất vào cuối thế kỷ thứ XII. Nhà vua còn cho một 
Hoàng tử sang học Phật pháp tại Tích Lan. Các sử gia cho rằng chính vị Hoàng tử này là 
người thứ nhất đã truyền bá trên lãnh thổ Kampuchea giáo lý nguyên thi của Tích Lan. 

Sau Jayavarman VII, Bà La Môn sáng tỏ lại một dạo để rồi tắt hẳn. Tuy nhiên sự 
sáng tỏ ấy - nhờ nhà vua theo đạo nâng đỡ - không làm cho Phật giáo Nguyên thỉ giảm 
thỉnh thế. 

Tiếp theo đó là thời kỳ suy nhược về chính trị. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 44 





Thời kỳ từ thế kỷ thứ XV tới thế kỷ XX 

Trong khoảng thời gian này, Phật giáo Nguyên thỉ được vĩnh viễn lập trên đất Cam 
Bốt, còn Bà La Môn giáo và Đại thừa Phật giáo lần hồi bót số tín đồ rồi mất tích luôn. 
Nhiều đền Bà La Môn được biến thành chùa Phật và trên bàn thờ, tượng Phật thay 
tượng "linga". Dù vậy, đa số những đền ấy vẫn giữ tên cũ (Ang, Tang, Krang, Roleang, 
Ba). Chùa Phật nào hiện nay mà có những tên trước có một trong những chữ vừa kể, 
như Ang Preahling, Krang Svay, là những đền của Bà La Môn xưa kia. Lại nữa, nhiều 
thông lệ về lễ bái, gốc Bà La Môn hay Đại thừa, còn tồn tại trong dân chúng. Thậm chí lễ 
phong vương còn cử hành theo nghi thức Bà La Môn, bởi các thầy Bà La Môn. 

Hiện nay, Phật giáo là quốc giáo, khắp nơi có không biết bao nhiêu chùa Phật nóc 
nhọn lên trời và trên khắp nẻo đường đọc ngang trong nước, ít khi thấy vắng bóng nhà 
sư dưới lớp y vàng, uy nghỉ đi khất thực, chiếc bình bát đeo phía hông trái. Quang cảnh 


`1 


ấy khiến người ngoại quốc gọi Cam Bốt là "xứ của các nhà sư”. 


Sự thờ cúng 

Tượng Phật thường được đắp theo dáng các Sãi, nghĩa là để hở cánh tay trái, không 
có trang sức gì cả, hai lỗ tai thòng dài, có đeo khoen theo lối Ấn Độ cổ thời. Giữa trán có 
một mụn như nút ruồi, gọi là ourã. Đảnh đầu nhoi lên. Nhưng ở Cam Bốt và nhất là ở 
Thái Lan và Ai Lao, tượng Phật được nặn với những trang sức của nhà vua. Tương truyền 
thuở xưa có một đệ tử phàn nàn tại sao cứ nặn đúc tượng Phật dưới hình thức một Tỳ 
kheo khiêm tốn mà không trình bày Ngài dưới một hình tướng huy hoàng, để xứng với 
địa vị Nhân Thiên sư, chúa tể càn khôn của Ngài. Do đây mà có việc đặt lên tượng Phật 
mão vàng chuỗi ngọc của các vua chúa. 

Chùa Phái Nguyên thi gần như chỉ có thờ tượng Phật mà thôi. 

Phái Đại thừa, thịnh hành nhất dưới triều Jayavarman V]ỊI chấp nhận tất cả các vị 
thần của Bà La Môn giáo, nhưng đặt dưới Phật. Địa vị quan trọng nhất, trong lòng sùng 
tín, dành cho các Bồ tát vị tha cứu khổ cho chúng sinh, Đại thừa rất tin tưởng Bồ tát 
Quán Thế Âm, được tượng trưng với hình thức Phật A Di Đà trên đầu tóc, thường có 4 
tay, cầm bình cam lộ và ít lá bối tiêu biểu cho Kinh điển, tức Đạo pháp. Cũng có thể có 
nhiều đầu, nhiều tay, nhưng thường Bồ tát được nặn với bốn mặt để tâm thanh cứu khổ 
trong khắp các hướng. Ở cửa đền Angkor Thom và đền Bayon, người ta hiện nay thấy 
những cái đầu bốn mặt này, theo kiểu đã có từ thế kỷ thứ VI tại tu viện Nalanda thuộc 
Bắc Ấn. Ngoài tượng Bồ tát Quán Thế Âm, Đại thừa còn thờ một vị Bồ tát nữa, hình nữ 
nhân. Đó là Bồ tát Bát nhã ba la mật đa (Prajnãpãramita hay Târâ). 

Sự thờ cúng trong phái Đại thừa không có gì khó khăn và phiền phức, trái lại rất gần 
với đại chúng, bởi lẽ các vị Bồ tát còn ở với chúng sinh, chưa vào niết bàn tịch tĩnh. Bên 
Nguyên thi, không có việc cầu nguyện như bên Đại thừa, mà chỉ có việc đọc kinh mà 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 45 





thôi. 


Đời sống của Tăng chúng. 

Trong cả hai phái, hễ là Tỳ khưu thì phải giữ thanh tịnh hoàn toàn, không được phép 
có của cải riêng tư và phải sống bằng lối khất thực. Thiện tín cúng dường thực phẩm gì, 
các Sư phải đem về chùa và cùng nhau thụ hưởng trước đúng ngọ. Sau giò đó, không 
được phép ăn một thứ gì. Ăn xong cho tới tối, tham thiền hay học kinh. Mỗi tháng hai 
lần, họp nhau làm lễ "Bố tát" nghĩa là công khai xưng tội, nhưng trên thực tế, chỉ là một 
cuộc đọc lại giới luật và những cách trừng phạt mà thôi. Trên nguyên tắc, các sư phải 
mặc những chiếc áo bằng vải vụn của người ta bỏ hoặc với những áo cũ lượm ở các 
nghĩa địa. Nhưng nhờ sự cúng dường của thiện tín mà bổn phận là hộ trợ đời sống vật 
chất của người xuất gia tu hành, sự ăn mặc của chư Tỳ khưu không đến nỗi quá khắc 
khổ. 


Nghệ thuật Phật giáo Khmer 

Nghệ thuật không phát triển theo một đường lối liên tục, tuy nhiên bên trong, có 
một dây nối liền các giai đoạn. Sợi dây vô hình đó có hai tao: 1/ ảnh hưởng và tài bồi của 
nghệ thuật Ân Độ, 2/ ảnh hưởng của tài nghệ bản xứ. 

Đền thờ của người Khmer thuở xưa còn sót lại đến ngày nay đều xây cất theo lối 
hùng vĩ và những nhà phụ thuộc bằng vật liệu nhẹ tự nhiên không còn để lại một dấu 
vết nào. 


Điểm chính của đền là một ngọn tháp cao (prasat), bốn phía để trống hoặc che bớt 
những vòng cung. Chung quanh ngọn tháp chính này, thường có những ngọn tháp nhỏ, 
nối liền với nhau bởi những hành lang dài. 

Để xây cất những đền này, nhà kiến trúc Khmer dùng những vật liệu cứng chắc như 
gạch, đá ong, đá xanh. Gạch làm rất khéo và chắc; hồ xây gạch không biết bằng chất gì - 
người ta nghỉ là bằng một chất thảo mộc - nhưng có công năng làm cho gạch dính liền 
nhau, muốn đập phá thật là rất khó. Nếu mấy đường hồ không bị mưa sa nắng táp thì 
toàn khối gạch xây cho đến hiện nay, cứng rắn như một khối đá. Đá xanh dùng làm 
chân tường hay xây nền, còn đá ong thì dùng chạm khắc và ráp khít nhau từng miếng, 
mà không dùng hồ. 

Dưới thời Fou nan (trước năm 550 sau CN) những đền, tháp, đều xây cất bằng gạch, 
theo kiểu Ấn Độ, thường để thờ các thần Bà La Môn. Hiện nay, người ta còn tìm được 
một vài đền còn nguyên vẹn ở Sambor Prei Kuk, Bắc Kompong Thom và ở Banteay Prei 
Nokor, giữa Kompong Cham và Tây Ninh. 


Sau khi Cam Bốt lập quốc, từ năm 550 cho tới thế kỷ thứ VII, một nghệ thuật thuần 
túy Khmer ra đời. Người ta gọi nghệ thuật này là nghệ thuật tiền Angkok (art pré 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 46 





ankorien). 

Tới thế kỷ thứ IX, bắt đầu nền nghệ thuật cổ điển của Cam Bốt. Nền nghệ thuật này 
không tiếp tục nền nghệ thuật tiền Angkok mà là một lối diễn đạt nghệ thuật kiến trúc 
bằng vật liệu nhẹ xưa, với những vật liệu nặng và chắc: đá ong, đá xanh. Những đền 
hùng tráng, vĩ đại, bắt đầu xây dựng dưới triều vua Indravarman I (877-889), tại kinh đô 
của nhà vua, gần Angkok, mà hiện nay người ta còn thấy hai đền rất đẹp: Bakong và 
Prah Kô. 

Yacovarman, con của Indravarman, cho xây đền Angkok thứ nhất xung quanh 
Phnom Bakheang, nhưng nửa chừng bỏ đở. 


Dưới đây, danh sách các đền có danh tiếng và hiện còn đứng vững: 

— Angkok Wat (triều Suyavarman II, trong khoảng từ năm 1113 tới 1152). 

Đền này to nhất, đẹp nhất, toàn bằng đá, chạm trổ tinh vi, hình đáng hùng vĩ. Hình 
như đền để thờ thần Vichnou. 

- Phnom Bakheang: nguyên là một tiểu sơn cao 65 thước nằm dài theo chiều Tây 
Đông, cách vòng thành Angkok Thom 400th. Nhưng được tiếng là đền vì vua 
Yacovarman đã chọn ngọn tiểu sơn ấy làm nền cho một đền thờ thần (khoảng từ 889 
tới 910). 

- Angkok Thom: thành đô mà sự xây cất có lẽ đã bắt đầu từ triều Râjendravarman 
(944-968). Mỗi triều vua xây cất thêm một ít hoặc sửa đổi một ít. Đến triều Jayavarman 
VII (1181), thành mới xây xong. Nhà vua cho xây chung quanh một trường thành bằng 
đá ong cao gần 8th, mỗi góc dài 3 cây số ngàn, ngoài có một hào, bề ngang 100 thước, 
được đào để lấy đất đấp tấn tường thành, trên cái tường đất ấy, có một con đường dành 
cho lính canh, bề ngang 25th. 

- Đền Bayon, thờ Phật, nằm ngay trung tâm thành đô Angkok Thom. 


Sở dĩ Angkok Thom được xây cất và rào giậu kiên cố như thế vì trước thời 
Jayavarman, Cam Bốt bị Chiêm Thành dùng đường thủy đến xâm chiếm, đốt phá tiêu 
tan kinh đô là Angkok thứ nhứt và cướp lấy gân hết của cải trong nước. 


Phật giáo và dân tộc Khmer 

Từ ngày sùng bái Phật giáo tới bây giờ, dù trong những giai đoạn lịch sử tối tăm đau 
khổ nhất, dân tộc Khmer không lúc nào rời bỏ Phật giáo. Trước mắt họ, Phật giáo luôn 
luôn là một sự che chở, một sức hộ trì vô song đối với những tai trời ách nước, hoạn nạn 
cần cơ. Cha truyền con nối, họ tin câu: Làm lành gặp lành, làm dữ gặp dữ. Hơn nữa, họ tự 
bảo, thà chết hơn là bỏ Phật pháp. 


Đối với chư tăng, họ hết lòng sùng kính và tự xem có bổn phận hộ trợ đời sống của 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 47 





người tu hành. Trong gia quyến có người đi tu là một vinh hạnh chung. Thường những 
thanh niên con nhà khá giả, trước khi lập gia đình, vào chùa thế phát đi tu một thời gian 
dài ngắn tùy lời phát nguyện. Con nhà hoàng tộc cũng thế. Có khi họ phát nguyện tu trì 
một vài năm để báo hiếu cha mẹ. 


Phật giáo và Quốc gia. 

Như chúng ta đã thấy, có những nhà vua theo Đại thừa, có những nhà vua khác 
theo Nguyên thỉ, nhưng triều thần và dân chúng được tự do theo giáo phái của mình, 
không có sự cưỡng bách. Từ ngày Đại thừa mất hết tín đồ, hình thức Phật giáo duy nhất 
ở Cam Bốt là Nguyên thi, được toàn dân theo tu học. 

Giữa nhà vua và Giáo hội, tuy không có sự quy định, vẫn có một mối tương quan 
mật thiết. 

Nhà vua thủ vai hộ pháp, giúp Giáo hội về phương diện vật chất và theo gương một 
cư sĩ biết bổn phận. Trái lại, Giáo hội giúp nhà vua giữ gìn an ninh, trật tự trong nước. 
Người Phật tử Cam Bốt được giáo dục trong tinh thần phụng sự quê hương, Quốc gia, 
Quốc vương và Đạo pháp. 


Tình hình Phật giáo hiện nay. 

Tới nay, tuy trong đời sống hàng ngày, dân tộc Khmer chịu ảnh hưởng Âu Tây, 
nhưng tỉnh thần đạo pháp, họ giữ nguyên truyền thống và phong tục nói trên. 

Về mặt văn hóa, đời Pháp thuộc đã có lập một Trường Cao đẳng Nam phạn. Cô 
Suzanne Karpelès đã giúp công nhiều trong việc xây dựng trường này. Ở các chùa, có 
những trường tiểu học, gọi là trường chùa (écoles de pagode). Bây giò, nhà vua và 
Chánh phủ qui định và ban hành luật lệ giúp đỡ một hệ thống giáo dục của Phật giáo 
(các trường tiểu học Nam phạn, Trường Trung học Phật giáo Preah Suramarit, trước kia 
là Trường Cao đẳng Nam phạn, Viện Đại học Phật giáo Preah Norodom Sihanouk), 
công cuộc khảo cứu Phật giáo (Viện Phật học) và xuất bản Kinh tạng Nam phạn dịch ra 
tiếng Khmer (đang tiến hành). 

Phật giáo Khmer chia ra làm hai phái, một phái, ngoài việc tu hành theo giáo lý đức 
Phật, còn áp dụng phù chú, ếm đối, nghĩa là dùng ma thuật. Phái kia có tính cách tân 
tiến. 

Cũng như ở Tích Lan Miến Điện thời xưa và Thái Lan hiện nay, nhà vua nằm quyền 
bổ nhiệm vị Tăng chủ hay Tăng vương (Sangharãja), cũng như xưa ở Việt Nam, nhà vua 
phong chức Tăng cang. 

Trong Chính phủ, có bộ Nghỉ lễ giữ liên lạc với Phật giáo và lãnh trách nhiệm về các 
việc giúp đỡ nói trên. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 48 





Chư tăng được biệt đãi đến mực có một bệnh viện riêng, do nhà vua xây cất. 


Phật giáo và thanh niên 

Ngày xưa, như đã nói, tất cả trẻ con, dù là con vua, con quan hay con bần dân đều 
phải đến trường chùa để được giáo dục theo cấp sơ đẳng: học viết, học toán, mỹ nghệ và 
một ít giáo lý nhà Phật. Đến 12 tuổi phải thọ giới Sa đi (Samanera), rồi đến 21 tuổi thọ Tỳ 
khưu giới. Làm được như vậy là trả ơn sinh thành. Sau khi thọ cụ túc giới, các Tỳ khưu 
tiếp tục học, lên bậc cao đẳng, học chữ Nam phạn và Phật pháp. Người trai nào giữ được 
tục lệ này, được xã hội kính mến. Một khi hoàn tục, đời tặng cho danh hiệu đt (hiền 
nhân). 

Ngày nay, nhiều trường được thiết lập ngoài phạm vi nhà chùa, và số người thế 
phát quy y rất kém hơn hồi xưa. Tuy nhiên, nhiều học sinh trường nhà nước được cha 
mẹ gởi nội trú tại chùa, nhờ vậy mà tuổi trẻ gần gũi với chư Tăng, nhiễm được nhiều 
phần đạo đức. 

Các lễ Phật giáo 

Các lễ Phật giáo và các lễ Quốc gia ngày nay được cử hành chung trong vòng thành 
chùa. Lễ "thọ giới" (samadãnassïla) là một tập tục quí báu, vì giúp hàng thiện tín tiến tu 
trong Đạo pháp. Ngoài ra còn lễ dâng bông hay lễ cúng dường chư Tăng, thường được 
tổ chức long trọng. 


Kế đó là những lễ theo phong tục xưa: đám ma, đám rước, đám cưới, tất cả đều cử 
hành theo nghi thức Phật giáo. 


Những buổi giảng kinh được kể là ngày lễ. 





CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 49 





LỊCH SỬ PHẬT GIÁO AI LAO 


k3 b vÊn 3v) : / tà vn. # 
gi 


Chương l 
QUỐC GIA VÀ DÂN TỘC LÀO 


Địa dư 


Nước Ai Lao hay Lào (Laos), như chúng ta biết hiện nay, là một trong những nước 
nằm trên bán đảo Ấn Độ - China (Indochine). Hình thế nằm gần đọc theo kinh tuyến, 
nước Lào chiếm một diện tích 231.000 cây số vuông, hai lần lớn hơn diện tích của nước 
Bi, Hòa Lan và Thụy Sĩ hợp lại. Đông giáp với Việt Nam, Bắc giáp với Trung Hoa và 
Miễn Điện, Tây có sông Cửu Long và giáp với Thái Lan, Nam đụng Cam Bốt. Dân số 
trên hai triệu. 

Nguồn gốc 

Người Lào thuộc giống dân Thái, xưa ở Trung Hoa. Thái là "một giống dân lạ lùng, 
mềm loãng và thấm nhập mãnh liệt như nước, dưới gầm trời nào, trên ven sông nào 
cũng đồng hóa được với địa phương, nhưng bảo thủ, dưới nhiều hình thức, sự thống 
nhất căn bản của tình hình và ngôn ngữ mình trong cuộc nam tiến to lớn như một trận 
lụt, tràn ngập miền Hoa Nam, Bắc Việt Nam, Ai Lao, Thái Lan, cho đến Miễn Điện và 
Assam." (L.Finot) 


Thời kỳ tiền lịch sử 


Theo lời tương truyền lâu nhiều thế kỷ, tất cả những dân tộc thuộc giống Lào đều 
chung một thỉ tổ là Khoun Borom, vua một đại quốc rộng lớn. Vua có bảy người con trai. 
Vua đã cắt đất cho bảy ông hoàng này và ông hoàng lớn nhất, tên là Khoun Lo, được 
hưởng phần đất gọi là Lan Xang tức là nước Lào hiện nay. Nhưng Khuon Borom là ai? 


Tuy không có tài liệu đích xác, nhiều sử gia theo đõi bước thiên di và sức bành 
trướng của giống dân Thái, đã đưa ra một giả thuyết mà họ cho là gần sự thật nhất, như 
sau. Để tránh ách thống trị của dân tộc Trung Hoa, nhiều gia đình Thái đã bỏ quê hương 
trên đất Tàu và sang ở xứ Muong Xieng Dông Xieng Thong của giống dân Kha. Bị dân 
Kha hiếp đáp, họ kêu cứu với vua chúa họ và Khuon Borom được chỉ định xâm chiếm 
Muong Xieng Dông Xieng Thong. Truyền thống Lào đặt vị tướng này như một đấng 
cứu tinh từ trên trời giáng thế. 

Muong Xieng Dông Xieng Thong, hay Muong S5wa, hay Lan Xang, xưa kia gồm 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 50 





phần đất Ai Lao hiện nay và một phần khác đã bị Xiêm chiếm. Đó là phần Đông Bắc 
Xiêm (Phak Isarn) mà nhiều người còn tiếp tục gọi là "Lào Xiêm". 

Dân Kha hình như thuộc giống dân Anh-đô-nê-xia (Indonésien). Trước họ chiếm hết 
lưu vực sông Cửu Long, sau bị Chăm (Chiêm thành) đánh đuổi và chiếm mất phấn đất 
phía Nam Lào, trên Paksé. 


Sau Khuon Borom, con là Khuon Lo lên kế vị. Từ Khuon Lo đến Fa Ngoum - sinh 
năm 1316, khởi nguyên của thời kỳ lịch sử - có tất cả 22 triều đại. 


Thời kỳ lịch sử khởi nguyên (1316-1711) 

Vua Phaya Lang, vì thiếu đức trị dân, bị đày vào rừng núi (tương truyền bị bỏ vào 
cũi nhốt ở Pak-U). Con là Phaya Khamphong kế vị và sinh hạ một trai đặt tên là Phi Fa, 
có nghĩa là Tướng Trời. Nhưng người không xứng với tên, Phi Fa lớn lên đã tỏ ra quá 
dâm dật và ngỗ nghịch, thậm chí vua cha phải tước quyền và lưu đày. Phi Fa, năm 1316, 
sinh hạ một trai, về sau lên ngôi lấy hiệu là Phaya Fa Ngoum. 


Phi Fa và con bị đuổi khỏi Muong 5wa (nay là Luang Prabang), chạy sang Cam Bốt 
và được vua Jayavarmaparamecvara dung dưỡng. Tại đây Fa Ngoum được Đại sư 
Pasaman Chao (P“ra Mahasamnana) của Phật giáo Cam Bốt, có tiếng là bậc thông thái, 
giáo dục cho, rồi đến 16 tuổi, được nhà vua gả công chúa Kèo (hay Yot Kèo, hay Kèo Lot 
Fa). Đến khoảng giữa năm 1340 và 1350, phò mã Fa Ngoum được vua cấp cho một đạo 
binh để hồi quốc chiếm lại ngai vàng của ông cha. 


Fa Ngoum dẫn binh đi ngược dòng sông Cửu Long, đổ bộ và sau khi vòng theo các 
dãy trường sơn Chien Khuang, Hua Pan và Sip Song Pamna, đảo trở lại miền Luang 
Prabang. Nhiều ngưồn sử liệu quả quyết rằng, lên ngôi ở Luang Prabang xong, Fa 
Ngoum đã xua quân chiến với xứ Chieng Mai trong thung lũng thượng Ménam, tức là 
miền Bắc Thái Lan. Trên đường về, Fa Ngoum chiếm Vieng Chan, rồi sẵn trớn chiếm 
luôn các miền cao nguyên từ Korat tới Roi Et. Rốt hết, sau khi tổ chức việc cai trị các 
vùng đất mới chiếm xong, Fa Ngoum trở về Luang Prabang, làm lễ đăng quang long 
trọng năm 1353, tự xưng là vua của vương quốc Lang Chang, có nghĩa là Vạn Tượng 
(Pháp dịch: Million dEléphants). 

Về mặt chiến sự, Fa Ngoum trước sau đã thắng hai tiểu vương Cham passak và 
Xieng Khouang (Hạ Lào), đánh bại binh triều của ông nội là Phaya Khamphong tại Pak 
Ming. Lên ngôi xong, Fa Ngoum còn phải đẹp các trấn chưa thân phục, ký kết với triều 
đình Việt Nam để định ranh giới phía Đông và phía Bắc. 

Năm 1358, hai sự kiện lịch sử quan trọng đã xảy ra: 


1. Fa Ngoum sai sứ về Cam Bốt rước Đại sư Pra Mahâsamana. Đại sư sang Lào, 
dân theo một số đệ tử và một số thủ công có tài hội họa và điêu khắc. Ngoài ra, Đại sư 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 5 





còn thỉnh được một tượng Phật linh thiêng gọi là Pra Bang (Hộ Quốc). Tượng này 
được tôn thờ tại kinh đô, nơi Fa Ngoum lên ngôi, do đây mà kinh đô này có tên là 
Luang Prabang. 


2. Chiến thắng Xiêm La. Từ đây sự thống nhất các phần đất của giống dân Lào được 
thực hiện và vương quốc Lan Xang mở rộng biên cương từ Trung Hoa phía Bắc xuống 
tới Sambor phía Nam, còn bề ngang thì từ Khorat (nay thuộc Thái Lan) sang tới Lao Bảo 
(Việt Nam). 


Vậy Fa Ngoum là nhà vua có công nhất với vương quốc và dân tộc Lào. 


Đến năm 1368, hoàng hậu Kèo Lot Fa băng hà. Nhà vua buồn rầu sinh ra khó tính cho 
đến đổi thành tàn bạo. Năm 1373, Fa Ngoum bị phế và lưu đày ở Muong Nam là nơi nhà 
vua băng hà 5 năm sau. 


Con là Thao Oun Huem lên ngôi và trị vì ngót 43 năm. Năm 1376, nhà vua cho kiểm 
tra dân số, kết quả được 300 ngàn đàn ông thộc giống Thái. Nhân đây, nhà vua tự xưng 
là Phya Sam Sen Thái (lãnh tụ của 300 ngàn Thái). Kế đó nhà vua cho tổ chức quân đội 
và cung cấp cho nước nhà một quân lực đủ sức trong gìn giữ trật tự an ninh, ngoài ngăn 
sự xâm lấn của các lân bang. 


Thời kỳ qua phân lãnh thổ (1712-1885) 

Một đặc điểm của Lào quốc là, dù toàn lãnh thổ đều đặt dưới quyền cai trị của một 
nhà vua từ Fa Ngoum tới Nantharat (1353-1711), hay chia cho những con cháu hoàng 
tộc (từ 1712 tới 1885 là năm có sự can thiệp của Pháp quốc), cái tên Lan Xang vẫn luôn 
luôn tồn tại và Lan Xang vẫn là Lan Xang, dầu phải trải qua bao nhiêu thăng trầm, chia 
rẽ, vẫn là Lan Xang, chứng tỏ sự thống nhất trong tinh thần đoàn kết của dân tộc Lào. 

Năm 1711, vua Soulipna Vongsa băng hà. Tể tướng Phya Muong Tian lên ngôi, kế 
đó là cháu của Souligna Vongsa là Nantharat. 


Cũng trong năm ấy, Kinh Kitsarath, cháu nội Souligna Vongsa thiết lập vương quốc 
Luang Prabang và tự xưng vương. 


Năm sau, Sai Ong Huê, cháu kêu Souligna Vongsa bằng cậu hay bằng chú bác, lại 
xưng vương ở Vien Chang (Vientiane), rồi đến năm 1731, em của Sao Ong Huê là 
Saysisamour lại chiếm phía nam là Champasak và cũng tự xưng vương. 

Thế là Lào quốc (Lan Xang hay Mường Lào) bị chia ra làm ba tiểu quốc lấy tên thành 
đô của mỗi nơi, do đây gọi là: Mường Luang Prabang, Mường Vientiane, Mường 
Champasak. - Danh từ Mường có tính cách tổng quát, có thể dùng để chỉ trọn một xứ 
mà cũng có thể dùng để chỉ một vùng đất đai đông dân cư. Vì vậy, trong lối nói thông 
thường, danh từ mường trở thành đồng nghĩa với thành phố, quận hay phần. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 52 





Thời kỳ qua phân này đầy dẫy sự tranh chấp giữa ba tiểu quốc và sự can thiệp của 
ngoại bang. Mường Luang Prabang vì ở phía Bắc nên trước muốn dựa vào thế lực của 
Trung Hoa, sau lại liên kết với Xiêm La. Mường Vientiane thì thần phục An Nam, còn 
Mường Champasak lại chịu triều cống Cam Bốt. 


Từ đây cho đến khi quân Pháp từ Việt Nam cử binh sang can thiệp, lúc thì Vientiane 
làm ngơ để cho quân đội Miễn Điện sang đánh Luang Prabang, khi thì chính Vientiane 
xâm chiếm đất đại của Luang Prabang, lúc khác Luang Prabang trả đũa, xua quân tràn 
xuống Vientiane và Vientiane cầu cứu với Miến Điện. Rồi lại đến lượt Xiêm La chiếm cứ 
Vientiane, đưa người này lên ngôi để rồi phế lập người khác. 


Năm 1828, tiểu vương Chao Anou của Vientiane, bị quân Xiêm đánh bại. Chao 
Anou muốn trốn sang Tàu, nhưng dọc đường bị tiểu vương của Mường Phoueunh bắt 
giao cho quân Xiêm và bị giải về Vọng Các. Trọn tiểu quốc Vientiane bị sáp nhập vào 
nước Xiêm, pho tượng Phật ngọc thạch Pra Bang (hay Phra Bang) bị tịch thu và đưa về 
Vọng Các (hiện giờ còn thờ ở kinh đô này tại một chùa gọi là chùa Phật Ngọc Thạch). 
Đồng thời tiểu quốc Mường Phoueunh cũng bị An Nam chiếm cứ đổi thành Trấn Ninh. 
Nhưng đến năm 1851, vua Luang Prabang, Tiantha Rarath, lần hồi thu hoàn Trấn Ninh 
và đặt một người trong dòng cựu vương Mường Phoueunh lên cai trị, thay cho vị khâm 
sai của triều đình An Nam. 


Từ năm 1866 tới 1868, một phái đoàn do Doudart de Lagrée và Francis Garnier cầm 
đầu, được Đề đốc de La Grandière gởi đi thám hiểm sông Cửu Long. Phái đoàn này từ 
Nam kỳ đi ngược sông Cửu Long, xuyên qua Cam Bốt và tới thượng lưu sông Cửu Long, 
phía trên Luang Prabang. 


Pháp quốc can thiệp vào nội tình của Lào (1885) 


Từ năm 1870, Oun Kham lên ngôi vua ở Luang Prabang còn Chao Kham Souk thì 
làm vua ở Champassak từ năm 1863. 

Được Anh quốc trợ giúp, Xiêm La càng ngày càng khuếch trương ảnh hưởng rộng 
rãi và sâu xa trên đất Lào, làm cho mỗi tương qua thần phục của các vua Lào đối với 
Vọng Các trở thành mỗi lúc thêm chặt chẽ. Trong lúc ấy, vua An Nam tỏ ra lo ngại trước 
sức bành trướng mãnh liệt của Xiêm ở biên thùy Đông Bắc. Dựa vào hòa ước ngày 6-6- 
1884 với nước Pháp, triều đình Huế phản đối với Vọng Các, có Bộ Ngoại giao Pháp ủng 
hộ. Đến tháng 11 năm 1885, Chính phủ Pháp, hợp ý với Chính phủ Xiêm, mở một tòa 
Phó Lãnh sự Pháp tại Luang Prabang và giao cho Auguste Pavie (1847 - 1925) đảm 
nhiệm. 

Tháng 8 năm 1887, quân đội Xiêm bỏ Luang Prabang hồi quốc, hơn một tháng sau 
Đèo Văn Trí dẫn 600 quân, từ miền Cao nguyên Bắc Việt xâm nhập lãnh thổ Lào, chiếm 
thành Luang Prabang và cướp phá, khiến vua Oun Kham và Pavie phải bỏ chạy đến 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 53 





Paklay. 

Qua năm sau, 1888, Đèo Văn Trí bắt đầu liên lạc với Pháp, vua Oun Kham trở lại 
kinh đô nhưng vì tuổi già, vua nhường ngôi cho con là Sakarine. Tháng tư năm 1890, 
Đèo Văn Trí chính thức hàng Pháp. 

Vì suốt mấy năm, giữa Pháp và Xiêm có nhiều cuộc xung đột về vấn đề ranh giới 
Lào Xiêm, tháng 5 năm 1893, Pháp cử binh chiếm tả ngạn Cửu Long. Xiêm chống lại. 
Pháp cho chiến hạm biển diễn thị oai trước kinh đô Bangkok và hạ tối hậu thư. Xiêm 
nhường bước và ngày 8 tháng 10 năm 1893, hòa ước Pháp - Xiêm ra đời, nước Xiêm 
nhìn nhận uy quyền của Pháp trên tả ngạn Cửu Long. Đến ngày 23 tháng 3 năm 1907, 
một hiệp ước khác được ký giữa Pháp và Xiêm. Trừ dân chúng hai vùng Sayaboury 
Paklay và Champassak phía hữu ngạn Cửu Long, những phần đất có dân Lào ở thuộc 
hữu ngạn Cửu Long đều sáp nhập vào nước Xiêm. Những phần đất này lại đông dân 
nhất. Thế thì hiệp ước nói trên là một tai hại cho Lào. Nhưng hết đâu, năm 1940-1941, 
nhân trận thế chiến thứ hai, Xiêm La gây hấn, người Pháp ở Đông Dương, binh lực 
không bao nhiêu phần không được mẫu quốc tiếp viện, phải chịu thua nhường luôn cho 
Xiêm hai phần đất giành lại được trước kia. 


Ngày 9 tháng 3 năm 1941, Nhật Bản đảo chính, nhà cầm quyền Pháp ở Đông Dương 
bị bắt cầm tù, quân đội Pháp bị giải giới, còn một phần nhỏ trốn vào rừng thẫm. Ở Nam 
Lào, Hoàng thân Boun Oum, vua của Champassak, giữ một vai trò quan trọng trong 
công cuộc kháng Nhật. 

Đến 2 tháng 9 năm 1945, nước Nhật đầu hàng vô điều kiện. Một "Phong trào quốc 
gia độc lập” khởi xướng vở Vientiane và thành lập một Chính phủ lâm thời. Nhưng 
Pháp tái chiếm phần đất Xiêm và tổ chức một phong trào kháng chiến được biết dưới 
danh hiệu "Phong trào Lao Issara". 

Cuối tháng 8 năm 1946, một thỏa hiệp được ký giữa Chính quyền Pháp và vua 
Sisavang Vong (lên ngôi năm 1903): nước Lào được tự trị về mặt nội bộ. Đồng thời, 
Hoàng thân Boun Oum từ khước quyền cai trị Champassak, nhờ vậy nước Lào được 
thống nhất dưới quyền thống lãnh của một vua là Sisavang Vong. 


xk‡k 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 54 





Chương lI 
PHẬT GIÁO DU NHẬP 


Thời kỳ tiền Phật giáo 

Trước khi Phật giáo du nhập, dân tộc Lào cũng như hầu hết các dân tộc khác, tin có 
qui thần và linh hồn. 

Họ quan niệm linh hồn như một cái gì ở trong thân thể con người, nhưng thường có 
xu hướng bỏ xác mà đi một cách vô định. Có câu truyện xưa như sau: 


"Hai khách bộ hành cùng nhau đi ngang qua một cụm rừng. Mệt mỏi, hai người 
dừng chân nghỉ bước. Một trong hai anh nằm ngủ quên. Chập sau, anh thức thấy một 
con đế từ đầu anh ngủ bò ra. Chậm rãi, chú dế dạo quanh các cội cây, đi dài theo một 
mé rạch rồi, sau khi dạo chơi và xuống tắm dưới mé nước, trở lại chỗ phát xuất. Anh 
ngủ thức giấc và nói: "Cha, ngủ ngon quát Lại còn chiêm bao nữa! Tôi thấy nào đi dạo 
trong rừng, nào xuống tắm dưới sông..." 

Anh thức đem lời nói này đối chiếu với những gì anh thấy và nghĩ rằng linh hồn con 
người, khi ra khỏi xác, thường hay lấy hình thú vật và đi đây đi đó. Vậy cân phải giữ gìn 
thế nào đừng để hồn sa mê lạc bước đến nỗi quên đường trở lại bản thân, khiến thân bị 
đau ốm và hoạn nạn. Do đây mà mỗi tháng, người Lào có một lễ cúng hồn, đồng thời 
cũng cúng các thần trời, thần núi, thần sông... để xin hộ trợ. 

Là một dân tộc chuyên sống về nghề nông, ngày gặt hái là ngày lễ vui nhộn, cúng 
kiến linh đình, hát múa, tiệc yến suốt đêm. 


Từ thế kỷ thứ VỊ, trước khi dân Khmer xâm chiếm vùng Hạ Lào, tại chốt ngọn đồi 
sau cái chùa Vat Pheu, dân Lào đã có nơi đây một đền thờ thần Badarecvara mà mỗi 
năm nhà vua, đang đêm, phải tự thân leo triền núi gập ghềnh để làm lễ giết một cặp 
nam nữ thanh niên tế thần. Tục này, nay không còn, nhưng dân chúng giết trâu lấy máu 
thay cho máu người, và mỗi năm, vào thượng tuần tháng 6 âm lịch, hàng thanh niên 
nam nữ còn lũ lượt kéo nhau lên đồi làm lễ tế thần. Lễ này có tính cách chánh thức vì các 
nhà cầm quyền địa phương chẳng những chung đậu tiền bạc mà còn đích thân dự lễ 
hay phái đại diện dự lễ. 


Sự du nhập của Phật giáo 


Cuốn Sử ký Lào của P. Le Boulanger, dựa trên một tài liệu lịch sử Lào, quả quyết 
rằng Phật giáo du nhập vùng Lan Xang vào khoảng giữa thế kỷ thứ XIV, một ít lâu sau 
khi vua Fa Ngoum thực hiện sự thống nhất lãnh thổ Lào. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 55 





Điều này có vẻ khó tin, vì trước đó hàng mấy thế kỷ, Phật giáo đã phát đạt chẳng 
những ở Cam Bốt mà còn ở Xiêm và Miễn Điện, nghĩa là ở những xứ bao bọc Lan Xang. 
Thật vậy, riêng ở Cam Bốt chẳng hạn, chúng ta đã thấy Phật giáo châm gốc rễ ở xứ này 
kể từ thế kỷ thứ II, hay ít nhất từ đầu thế kỷ thứ II, nếu tin theo tài liệu Tích Lan. Lại 
nữa, trong khoảng năm 710-715 sau CN Thổ Chơn Lạp gồm chiếm vùng núi non Hạ Lào 
và phần đất Lào nằm trên nước Thái hiện nay. Bị những nước Phật giáo bao bọc như thế, 
không thể nước Lào đã đợi đến thế kỷ thứ XIV mới biết Phật giáo. 


Vả lại, Paul Lévy, Giám đốc trường Bác Cổ Viễn Đông, vào khoảng năm 1950-1954, 
đã tìm lại được ở Luang Prabang, nhiều pho tượng Phật mà kiểu vở khác biệt và nhất 
định cổ hơn những pho tượng được đúc kể từ phái đoàn Phật giáo Cam Bốt được vua 
Fa Ngoum rước sang Lào, năm 1358. 


Cứ như trên, có thể nói rằng Phật giáo đã được dân tộc Lào biết và tu theo rất lâu 
trước thời kỳ lịch sử của họ, tức là trước thời kỳ vua Fa Ngoum. 


Nhưng dù sao, điểm được chánh thức nhìn nhận là Phật giáo đã đánh đổ sự thờ 
cúng thần thánh và tin tưởng đị đoan trong dân gian và đã đạt đến mức tột thịnh hồi thế 
kỷ thứ XVII trên khắp nước Lào. 

Thuở ấy, dưới triều vua Set thathirat, ngoài hai ngôi Vat Phra Kèo và That Luang, 
Vientiane có tất cả gần 70 ngôi chùa. Đến đời vua Soulipgna Vongsa, các chùa ấy được tổ 
chức thành những trường học chuyên dạy về văn hóa Phật giáo và các khoa mỹ thuật. 
Chư Tăng được từ vua quan đến thứ dân sùng kính và hết lòng chăm nom, vì tất cả đều 
là những người tu hành chân chánh, giới luật nghiêm trì. Toàn xứ sống trong không khí 
đạo đức. 

Đến năm 1694, vua Souligna Vongsa thăng hà. Cảnh nồi da xáo thịt vì chiếc ngai 
vàng, nhận chìm xứ sở trong loạn ly và trong xâm lăng của ngoại bang. Phật giáo phải 
chịu họa lây. 

Vương quốc Vientiane, đã một lần, hồi năm 1778, bị tướng Xiêm Chao Mahakrassad 
Souk (Chulalok) xâm chiếm và tàn phá, chuyến này bị cướp tượng Phật Ngọc Thạch và 
quân Xiêm đem tượng về Vọng Các. Về sau, vua Chao Anou có nổi lên quyết thoát ách 
Xiêm La, nhưng năm 1828 lại thất bại và toàn vương quốc, một phen nữa phải chịu cảnh 
chém giết, cướp bóc, đốt phá tan tành. Rốt hết, vào năm 1873, quân Vân Nam nhập 
cảnh, hủy phá chùa chiền và mổ bụng các tượng Phật còn sót lại sau những trận cướp 
phá năm 1828 để tìm báu vật. 

Thế là tất cả các chùa chiền mất tích, luôn cả hai ngôi chùa lộng lẫy của đế đô là Vat 
Phra Kèo và Vat Phiavat, cùng ngọn tháp quốc bảo That Luang. 


Tiếp theo cảnh loạn lạc đó là cảnh suy đồi ở chốn thiền môn: các sư tiếp tục tụng 
kinh nhưng không hiểu nghĩa, thiện tín cũng tiếp tục lai vãng các chùa được trùng kiến, 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 56 





nhưng là vì tập tục hơn là vì lòng tin tưởng. Như để đưa tình trạng bi đát ấy đến chỗ 
cực độ, việc thờ cúng ma qui, thần thánh hay "phi" phục sinh và bắt đầu chiếm lại phần 
đất đã mất. Thật ra, mỗi tín ngưỡng này có lúc nào bị bỏ hẳn trên đất Lào đâu, dù 
những lúc Phật giáo thịnh hành nhất; bất quá là nó ẩn dật và lui lại hàng thứ hai, thứ ba 
trên nấc thang trọng vọng của quần chúng đó thôi. 


Hình như tình trạng này, cho đến ngày nay, không thay đổi bao nhiêu, như chúng ta 
sẽ thấy trong các đoạn sau đây. 


Sự tổ chức Giáo hội 


Giáo hội P.G. Lào được tổ chức theo một qui chế do sắc lệnh nhà vua ban. Những 
mục tiêu chính của qui chế ấy là: 


- Bảo đảm sự thờ cúng, sự tu bổ và trùng kiến các chùa, tháp... 


— Phát triển nền giáo dục tôn giáo nhằm mục đích nâng cao trình độ trí thức và đạo 
đức của Tăng chúng và dân chúng. 


— Cải tiến các cơ sở Phật giáo và khuyến khích sự phát triển hoạt động Phật giáo. 


Giáo phẩm. - Có 6 bậc giáo phẩm, bắt từ trên kể xuống như sau: Nhotkèo, Loukkèo, 
Lakkham, Khrou, Sa và Somdet. Các chức đều do nhà vua sắc phong. 


Tất cả Tăng sĩ, Tỳ khưu cũng như Sa đi, đều đặt dưới quyền của một Vua Sãi gọi là 
Phra Saneharñjã, trên nguyên tắc phải trú tại kinh đô. 


Một hội đồng gồm có 5 vị Trưởng lão, phụ tá đức Vua Sãi. 


Mỗi tỉnh là một địa phận tôn giáo, do một Chøo Khana Khouene điều khiển. Tất cả tu 
sĩ trong tỉnh đều tùng vị này và vị này chịu quyền điều khiển trực tiếp của Vua Sãi. 


Dưới tỉnh có các Mường (như quận), dưới các Mường có những Tzssène (như tổng). 
Tất cả các Mường và Tassèng này được tổ chức về mặt Phật giáo, như các tỉnh, nghĩa là 
mỗi cấp có một vị cầm đầu, chịu mệnh lệnh của cấp trên. Đơn vị thấp nhất là Chùa, mỗi 
Chùa có một lãnh tụ gọi là Chao Athikane Vat, tùng quyền vị Trưởng Tổng hay Cao 
Khana Tnssèns. 


Vua Sãi được chính nhà vua tấn phong, trước sự hiện diện của Hội đồng Hoàng gia 
và một Hội đồng khác gọi là Hosanam Luang. Sự tấn phong Hội đồng Trưởng lão và 
các chức khác được quy định theo nguyên tắc này, nghĩa là do đại diện vương quyền và 
đại diện Giáo hội, tùy cấp, đứng ra thi hành. 

Ở Lào cũng như ở Thái Lan, có một Bộ Lễ (Ministre des Cultes) và một Giám đốc 
Nghi lễ (Directeur des Cultes), sắp đặt mọi việc liên lạc với Vua Sãi và Hội đồng Trưởng 
lão. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 57 





Trên nguyên tắc, những vị lãnh đạo trong 6 cấp từ trên xuống dưới phải được lựa 
chọn trong hàng lục phẩm nói trên, cấp nào theo cấp nấy. Nếu ở một cấp nào đó thiếu 
người có phẩm tước tương đương thì người ta chọn trong hàng phẩm tước kế đó, với 
điều kiện là phải có bằng Cao đẳng Phật học cho ba cấp trên, và bằng Trung đẳng hay 
Sơ đẳng cho ba cấp dưới. 


Bổn phận của 5a di, Tỳ khưu và các cấp lãnh đạo được qui định một cách hết sức rõ 
ràng. Mỗi Chủ chùa có bổn phận tổ chức tại chùa mình một trường học để đạy con trẻ 
trong làng biết đọc, biết viết, làm toán và lịch sử nước nhà. Tăng tịch, kỷ luật, hạnh 
kiểm, sự đi lại của Tăng chúng phải được các vị Trụ trì chăm nom, ghi chép và báo cáo 
cho thượng cấp kế cận, cũng như tình trạng chùa chiền, tượng pháp. 

Ở mỗi Khana Tassèng (tổng) có một Hội đồng kỷ luật để xét xử các lỗi lâm của Tăng 
chúng. Thành phần gồm có 4 Tăng sĩ, vị Chánh tổng và 1 cư sĩ biết luật pháp của Đạo. 
Từ cấp Mường trở lên tới Kinh đô, có ba cấp Tòa án tôn giáo mà thành phần tương tự. 

Nếu ngoài những lỗi lầm về giới luật, một Tăng sĩ còn phạm phép nước, thì vị Trụ trì 
liên hệ phải được nhà cầm quyền cáo trị với đây đủ bằng chứng và người phạm tội phải 
được giải y trước khi bị giao cho nhà chức trách đem ra tòa án xét xử. 

Một nhà sư đã bị giải y rồi, không được tái đấp. Ai phạm tội này bị Luật Hình phạt 
tù từ 6 tháng tới hai năm phải bị giải y. 

— Mọi tu sĩ bị bắt quả tang uống rượu hay hút á phiện. 

— Mọi tu sĩ đấp y mà không thọ giới theo qui luật; ngoài ra còn bị chiếu Luật Hình, 
phạt tù từ 6 tháng tới hai năm. 

Dù chư tăng dù cư sĩ, muốn cất một ngôi chùa, phải làm đơn xin phép ở Bộ Lễ, 
ngang qua ông Chao Mường (Tỉnh trưởng). 

Sau khi xem xét cẩn thận, Bộ Lễ trình nhà Vua ký sắc lệnh cho phép, sau khi hội ý 
với Vua Sãi, có Hội đồng Trưởng lão và Tổng trưởng Bộ Lễ giúp ý kiến. 

Phép sửa chùa, sửa tháp hay xây cất trong vòng thành chùa, do Bộ Lễ cấp, sau khi 
hỏi ý Hội đồng Trưởng lão và Nha Bảo Cổ. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 58 





Chương LH 


ẢNH HƯỚNG PHẬT GIÁO 
TRONG ĐỜI SỐNG DÂN TỘC LÀO, 
HIỆN TÌNH PHẬT GIÁO 


Ảnh hưởng Phật giáo trong đời sống dân Lào 


Theo bản báo cáo của Gerrit van Wusthoff, trưởng phái đoàn giao thương mà Thống 
đốc Nam Dương quần đảo, Van Diemen, người Hòa Lan, gởi sang Lào ngày 20-7-1641, xứ 
này lúc ấy đã có rất nhiều tăng lữ "đông hơn binh lính của Đại đế Đức quốc" Wusthoff 
còn thêm rằng không ở đâu mà chùa tháp được huy hoàng như ở Lào và cũng không ở 
đâu mà có nhiều người tu chứng bằng, và vì hai lẽ này mà mỗi năm, chư tăng Cam Bốt và 
Thái Lan thường đến Ai Lao và ở lại tu học cả 10, 12 năm cho đến thành tài. Tuy biết đây 
là những lời tự hào của chư tăng Lào, những điểm vừa kể cho ta biết ít nhất hai điều: 1) 
Phật giáo rất thịnh hành và số người xuất gia rất đông, giống như ở các nước mà Ai Lao 
chịu ảnh hưởng (Cao Miên, Xiêm và Miễn Điện); 2) giữa Ai Lao và các nước này có một 
sự liên lạc chặt chẽ trong giới tu hành. Song le, khó mà tin rằng chư tăng Cao Miên và 
Xiêm lại sang học đạo ở Ai Lao, khi Ai Lao là xứ thọ giáo. 


Phần nhiều các làng đều có chùa. Sớm tối hai lần, tiếng chuông chùa được gióng lên 
báo hiệu giò bình minh và hoàng hôn, và cứ bảy ngày một lần, dân chúng lũ lượt kéo 
nhau đến chùa lễ Phật. Mỗi người Lào tự xem có bổn phận cúng đường "tứ sự" cho chư 
tăng. Các vị thông thái, tính nghiêm giới luật, làu thông Kinh điển là những cố vấn 
thường xuyên của dân chúng. Họ có thể đến tham vấn các ngài trong mọi trường hợp 
của cuộc sinh sống hằng ngày: sinh đẻ, đau ốm, từ trần, chiêm bao và những điềm lạ 
trên trời. Các ngài giải đáp bằng những câu truyện đời xưa hoặc bằng những thánh 
ngôn của Phật và lời các ngài khuyên bảo thì không ai không kính trọng tuân hành. Nói 
tóm, khi an ủi, lúc khuyến khích, chư tăng gây ảnh hưởng trong khắp mọi giới, từ vua 
đến quan, từ người chợ đến kẻ quê, sang hèn giàu nghèo đều chịu ân đức khuyến hóa 
của các ngài. 

Chẳng những thế, chư tăng còn tham dự những quan, hôn, tang, tế ở triều trung hay 
trong dân gian. 

Ở triều, sự can thiệp của chư tăng xảy ra khi phải chọn người lên ngôi cửu trùng. Sử 
Lào chép: "Những vị Đại trưởng lão Phật giáo, những vị đại trưởng lão Bà La Môn giáo 
và những quan đại thần văn võ hợp ý với nhau mà cung thỉnh ông Hoàng Mổ lên ngôi." 
Vậy ra Bà La Môn giáo có du nhập ở Lào cũng như ở Cao Miên và thủ một vai trò nghi 
lễ quan trọng nơi triều đình, hoặc lúc chọn vua, hoặc lúc làm lễ đăng quang. 


Trái với phong tục nhiều nước Phật giáo khác, Phật giáo Lào làm lễ hôn phối. Nhà cô 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 59 





dâu rước chư tăng lại, chư tăng đọc kinh và làm phép chúc lành trong những cái chén 
đựng nước, trước sự hiện diện của đôi trai gái sắp lấy nhau. Một sợi chỉ vải trắng được 
chư Tăng và cặp tân lang nắm trong tay, để liên kết tất cả trong lời chú nguyện. Lễ được 
cử hành vào buổi chiều. Trọn đêm đó, nước trong bát được gìn giữ tôn trọng. Sáng ra, các 
Sư làm lễ chiều hôm qua, cha mẹ đôi bên và thân hữu đến và lấy nước lành trong bát tưới 
lên đầu mình cô dâu chú rễ cho thật ướt. Sau đó cặp tân lang vào trong thay quần áo mới 
rồi trở ra làm lễ Trai tăng. 

Trong địp tang tóc, chư Tăng cũng được rước tới để tụng kinh 7 ngày 7 đêm tại nhà 
tang gia. Không phải Kinh cầu siêu mà những đoạn Kinh Phật dạy về tính cách vô 
thường của vạn vật. Ngoài ra, còn làm lễ tiến cúng vật thực, vật dụng cho hương lĩnh. 
Ngày đưa xác lên giàn hỏa, chư tăng cũng được thỉnh đến để tái đọc những bài kinh 
nhắc lại cảnh phù vân của thế sự. 


Quan niệm của dân chúng đối với Phật giáo và lối tu hành của họ. 
Vì một dân tộc giản dị, người Lào không có nhiều thắc mắc về giáo lý. 
Chết đối với họ là nhập niết bàn mà họ quan niệm như một nơi vui sướng, muốn 


gì được nấy. Vậy chết là đi vào một cuộc đời mới và hạnh phúc hơn cuộc đời hiện tại, 
do đây họ gọi nhà có người mệnh chung là "hueun di”, có nghĩa là nhà hạnh phúc. 


Đối với Phật, Pháp, bổn phận của một Phật tử tại gia là: 


- Thờ kính, dâng hoa, cúng đèn, đi diễu quanh chùa, quanh tháp, quanh tượng, xây 
chùa, dựng tháp; 


- Bố thí cho nhiều, nhất là cúng đường tăng bảo. Họ cho đây là những công đức 
không công đức nào lớn hơn để hưởng thọ một kiếp lai sinh tốt đẹp hay để vào Niết 
bàn. 


- Trên hai mươi tuổi, xuất gia, dù trong đôi ba tuần nhật. Họ lo tròn bổn phận này 
như những thanh niên phương Tây đi làm quân dịch, và cho sự xuất gia là một phương 


^A? XA 


tiện để gân Như Lai. 


Tóm tắt, dân Lào chỉ hướng về có một lối tu: tu thiện nghiệp để được hưởng phúc 
báo. Dù vậy, họ rất trung thành với Phật giáo. Người ta kể chuyện có nhiều phái đoàn 
truyền giáo Tin lành đến giảng đạo. Họ đi nghe, lãnh sách vở phân phát, nhưng đạo của 
họ, họ giữ: "Các ông ấy nói rất đúng, nhưng chúng mình, chúng mình cũng không nghĩ 


1 


SaI. 

Mùa an cư kiết hạ ở Lào quan trọng vô cùng. Tất cả chư Tăng ở đâu phải về đó, 
chùa nào cũng được quét tước, đường sá trong làng sạch sẽ. Tới ngày rằm tháng 8 tất cả 
các làng đều sống dậy tưng bừng. Nếu trong ba tháng hạ, họ thay phiên nhau mỗi tuần 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 60 





đến cúng đường ở chùa một lần, ngày rằm nói trên, nam phụ lão ấu đều phải đến chùa 
dâng hoa, lễ Phật, cầm đèn đi điễu, cúng dường chư Tăng, nghe thuyết pháp. Có người 
ba tháng hạ còn thọ Bát quan trai. 


Tiếng trống chùa ở Lào có một ảnh hưởng sâu đậm trong tâm hồn dân chúng, như 
tiếng chuông chùa ở xứ ta hay những tiếng chuông nhà thờ ở Âu Mỹ. Lễ rước trống 
được tổ chức long trọng và theo một cổ lệ ấn định rõ ràng. 

Mỗi sáng sớm, điều lo nghĩ đầu tiên của mỗi gia đình là đâng "bát" cho chư Tăng của 
ngôi chùa làng mình. Gà gáy là họ thức dậy, khi nghe tiếng chuông chùa đổ, họ đã nấu 
cơm xong và khi chư Tăng khất thực đến trước cửa là họ sẵn sàng dâng cúng. Tối, trước 
khi đi ngủ, cả nhà tề tựu trước bàn thờ Phật, gia trưởng làm lễ dâng hoa rồi tất cả đồng 
tụng kinh tỏ lòng thành kính đối với Tam Bảo. 

Chư Tăng chẳng những là cha đạo đức của con trẻ mà còn là cha trí thức, vì chính 
các ngài dạy chúng biết đọc, biết viết ở ngôi trường chùa. Người Lào chân chính là 
người "nghe lời khuyên bảo của chư Tăng”. 

Thế thì mỗi người Lào trưởng thành dưới sự điều khiển của một khrou (minh sư) và 
trọn đời kính mến vị này như một hướng đạo và một bạn thân, như một nguồn an ủi và 
đôi khi như một người để cho họ tâm sự, dù sau thời gian tu tập họ đã hoàn tục. 


Tình hình Phật giáo hiện nay 

Một tác giả người Lào đã có những nhận xét phàn nàn như sau: 

"Phía sau cái hoa dạng đạo tâm, phía sau những nhà sư lúc nào cũng đọc kinh và 
những tín đồ rất thành kính trong các cuộc lễ bái, có gì? - Cùng với một tâm tình tôn 
giáo sâu xa, có sự ngu dốt, rất nhiều tin tưởng ở số phận và một lòng nhẫn chịu vô bờ 
bến. Và tất cả những cái này, hỡi ôi, sẽ đưa chúng tôi đến chỗ chết. 

"Biết bao đốt nát trong hàng ngũ Tăng già! Chữ Ba li, mà người ta hiểu càng lúc càng 
sai, đã trở thành một tấm bình phong. Trong các chùa người ta cãi nhau quanh năm suốt 
tháng về những chỉ tiết chẳng bổ ích vào đâu. Các nhà sư của chúng tôi, cũng như 
những ông thầy thuốc của kịch giả Molière, tưởng giải thích được mọi việc bằng cách 
tụng đi tụng lại những câu kinh Ba li mà họ đọc nửa trúng nữa trật, hay bằng cách đưa 
ra những dẫn chứng mà người thường không hiểu gì cả. Tất cả những câu nói được xem 
là chân ngữ và những lối ngụy biện, đều được đem ra dùng để trợ lực cho một tư tưởng 
nghèo nàn và, vĩnh kiếp, người ta cứ nói đi nói lại những câu sáo ngữ về cảnh phù vân 
của thế sự, những thống khổ không thể tránh của kiếp con người và tính cách cũng 
không thể tránh của chết chóc. 


“Thêm vào cái tư tưởng nghèo nàn đó, còn có một sự cẩu thả mỗi ngày thêm to lớn 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 61 





về mặt nghi lễ. Nhà sư của chúng tôi sống một đời sống thả trôi. Người ta có thể nhận 
thấy điều này ở các thiền môn cũng như ngoài đường, ở nghĩa địa cũng như trong các tư 
gia. Phật giáo, tự bản chất của nó, hết sức là khoan dung, nhưng Phật giáo của chúng tôi 
là một Phật giáo thật quá thiếu nghiêm khắc. Kinh kệ không thuộc rành, nhằm mấy 
đoạn khó thì cứ lặng thính để cho người cùng đọc với mình xoay trở ra sao là ra, rồi tiếp 
đọc khi đã nghỉ khỏe. Ngay trong khi hành lễ, người ta tự tiện hút thuốc. Người ta nói 
chuyện. Người ta dạo qua, dạo lại, không trật tự và không giữ thể diện gì cả. Trong 
phạm vi giới luật cũng như trong phạm vi đạo lý, chư Tăng của chúng tôi thật còn rất xa 
hàng thượng lưu mà lẽ ra họ phải trở nên. 

"Người ta đã làm lễ truyền qui giới hay phong chức hết sức là cẩu thả và chúng tôi 
kiểm điểm thấy một số lớn Sa di, và Tỳ khưu thậm chí đến chữ ký cũng không viết 
được! 

"Một phong dao ở xứ chúng tôi nói: "Hoa sen chỉ cao bằng mặt nước hồ." Thầy nào 
là trò nấy. 

"Là vì dân chúng Lào, quá chán nản, đâm ra sống bê tha, tin tưởng rằng làm cho 
mãy cũng không sửa đổi gì được. Trường đời là một cuộc thử thách phải nhận chịu và 
phương tiện hay nhất để sống yên, để tự tạo một đời sau tươi đẹp hơn, là cố gìn giữ 
những gì hiện có, ít sửa đổi chừng nào càng hay chừng nấy, hầu tránh những lỗi lầm. 

"Phật giáo Lào còn dạy một chủ nghĩa cá nhân - tôi có thể nói một chủ nghĩa ích kỷ 
- rất là nản chí. Phật dạy: "Chỉ có anh tự cứu vớt lấy anh mà thôi”, rồi người Lào quên 
hết mọi người, không để ý đến người khác. 


"Nhà sư có thiếu bổn phận trong vai trò đạo đức hay xã hội của họ, có không đủ khả 
năng để dạy dỗ nữa, có hoàn tục để rồi trở lại khoác chiếc áo cà sa cười vui với đời, mặc! 
Chuyện ấy là chuyện của nhà sư. Mỗi người làm gì được thì làm: con người yếu đuối, 
đừng đòi hỏi quá nhiều ở họ... 

"... tất cả những triệu chứng thất vọng và cam chịu số phận ấy, những lối đánh liều 
nhắm mắt và chủ bại ấy, không người Lào nào không chứa chấp rất nhiều và không đổ 
cho giáo lý nhà Phật..." 

Sau những nhận xét có vẻ đau khổ, tác giả - một Phật tử thiết tha với mối đạo của 
ông cha - đã kêu gọi một công cuộc cải tiến vĩ đại, đưa ra một chương trình hoạt động 
mà đại cương gồm hai điểm chính: 

1. Chấn chỉnh Tăng già bằng cách khuêch trương nền học uấn trên ba phương diện: chí Bali, 
chí Lào uà uăn hóa tổng quát. 

Các vị Tăng già hạng thượng cấp phải nhìn nhận vai trò giáo dục và sứ mệnh của 
mình; phải biết rằng, với nhiệm vụ lãnh đạo tinh thần, các vị phải là những tấm gương 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 62 





đạo đức xứng đáng để cho mọi người trông vào. 

2. Tạo cho hàng tại gia một tính thần trách nhiệm đối uới Hền đồ của Phật giáo. 

Mỗi người Lào phải giúp tay vào việc chấn chỉnh Tăng già bởi vì Tăng lữ là từ trong 
lòng dân chúng mà ra và sống nhờ vào sự cúng dường của thiện tín. 

Để cho Phật giáo trở lại huy hoàng, dân tộc Lào phải biết đòi hỏi một đoàn thể tu sĩ 
thông thái hơn, xứng đáng hơn và nghiêm trì giới luật hơn; phải biết, về mặt khác, từ 
chối mọi sự ngoại hộ và kính trọng đối với những người lấy danh là tu hành mà dốt nát, 
thích ngồi một chỗ, lấy cớ là tham thiền mà thực ra là nhác việc. 

Muốn đạt đến mục phiếu này, quan tiêu, công chức cũng như thường dân phải 
đừng để mặc cho chư Tăng muốn làm gì là làm, mà phải làm thế nào cho người xuất gia 
giữ hạnh tu trì càng lâu càng hay, đừng để họ muốn hoàn tục lúc nào là hoàn. Đừng để 
có sự thiếu uy nghỉ trong các cuộc lễ tôn giáo, làm cho bàng quan rất khó chịu; đừng để 
cho chư Tăng đi dạo mát ngoài đường như những hàng cư sĩ tâm thường, nói năng lớn 
tiếng còn thêm múa tay; đừng để cho các vị quá thong thả đến gần như tham gia các 
cuộc mua vui múa hát giữa trai và gái, cười thích trước những lối diễu cọt lả lơi thấy 
chướng, đến đối lắm khi quên mình là người xuất thế. 

Người cư sĩ phải cần biết giới luật của Tăng già để đòi hỏi một sự nghiêm trì, hâu 
thanh lọc chốn thiền môn bằng cách loại trừ những phần tử bất hảo. 


xkk 


Cứ như trên thì tình hình Phật giáo ở Lào hiện nay đang lâm vào cảnh suy đồi, tỉnh thần 
không còn, thậm chí cái vỏ bề ngoài cũng không có gì tốt đẹp. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 63 





LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THÁI LAN 


x.3 b vỆn: sư. TM tà vế. # 
TM RA 


Chương l 
MỘT ÍT LỊCH SỬ 


Dân tộc Xiêm thuộc đại dân tộc Thái, có họ hàng rất gần với dân tộc Shan ở Miễn 
Điện, với dân tộc Lào, dân tộc Pu thai, Thổ và Mán ở Bắc Việt Nam. Dân tộc Xiêm hình 
như đã từ vùng cao nguyên Tây Tạng và Vân Nam mà đi xuống, dưới sự lãnh đạo của 
những lãnh tụ phong kiến. Những gì người ta biết được về dân tộc Xiêm, do tài liệu 
Trung Hoa cung cấp, không đi lui quá xa hơn thế kỷ thứ V sau CN Danh từ S/ôm, sau 
thành S/zm, xuất hiện lần thứ nhất trên một bi ký bằng tiếng bình dân của Chiêm Thành 
hồi năm 1050. Những bộ quốc sử của Xiêm không có giá trị gì vì không phải những 
nguyên bản từ xưa lưu lại - những bản này đã bị trận hỏa hoạn năm 1767 tại kinh đô 
Ayouthia thiêu hết - mà là những bộ viết lại theo những dữ kiện đích xác một phần nào 
thôi. Phần thứ nhất của sử này, đi từ ban sơ đến lúc xây dựng Ayouthia (1349 - 1350), là 
một tập sử liệu theo truyền thống. Chắc chắn rằng dân tộc Thái, tuy gan đạ, vẫn kém 
thông minh hơn dân tộc Khmer và Chiêm Thành của Đông Dương, mà họ đã sớm đụng 
đầu trên miền thượng lưu của sông Ménam và Cửu Long, giữa thế kỷ thứ X và XIH. 
Nhờ tiếp xúc với dân Khmer và Chiêm Thành, dân Xiêm trước đã theo đạo Bà la môn, 
sau theo Phật giáo mà họ còn giữ đến ngày nay. 

Dân Xiêm hiếu chiến hơn hết và chắc cũng lanh lợi hơn tất cả, đã đến vùng đất của 
Xiêm quốc hiện nay nhằm lúc Cam Bốt từ thời cực thịnh bắt đầu suy yếu. Lúc ấy, dân 
Xiêm chịu thần phục dân Khmer. Vào cuối thế kỷ thứ XII, giữa khoảng 1275 và 1280, 
vua Xiêm Phya Ruang, đô đóng tại Sukhôtai, thoát ly ách thống trị của Cam Bốt. Nhà 
vua được xem như người đã sáng tạo chữ Xiêm và đem Phật giáo Tích Lan về truyền bá 
trong nước. Đến đời vua kế tiếp, Râma Khamhèng, đất đai được mở rộng trọn lưu vực 
sông Mékong đến sông Salouen thuộc Miễn và một phần đất khá lớn của bán đảo Mã 
Lai. Nhưng đế quốc này không đứng vững vì thiếu một nền chính trị thống nhất. 

Năm 1349, một hoàng tử Xiêm, Chao Thong, vì trong xứ có bệnh truyền nhiễm, bỏ 
quê nhà sang lánh nạn tại vùng giáp nước của hai sông Ménam và Nam Sak, kiến thiết 
thành Ayouthia và tự xưng vương tại đây, lấy hiệu là Râmâthibodi (1350-1369). Từ đây 
khởi nguyên một thời kỳ gọi là thời kỳ Ayouthia, đánh dấu ưu thế của người Xiêm và 
sự thần phục của toàn liên bang Xiêm Thái. 

Râmâthibodi và Boramatrailokânat (1448-1488) không ngớt tấn công Cam Bốt. Vua 
thứ nhứt đã vây hãm trọn sáu tháng thành Angkor nhưng không chiếm được, tuy 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 64 





nhiên, suốt sáu tháng chiến tranh, Cam Bốt bị tàn phá ghê gớm. Sau đó, Angkor bị vây 
đánh một lần thứ nhì, chuyến này thành thất thủ, Cam Bốt bị xáp nhập vào Xiêm quốc. 
Nhưng, nhân một cuộc xâm lấn của dân Pégouans và Miến Điện bên mặt trận phía Tây, 
dân Khmer nổi loạn và làm cho Xiêm phải trả miếng mồi. 


Năm 1514, thành Ayouthia bị một trận hỏa hoạn ba ngày thiêu rụi. 


Năm 1532, Cam Bốt trở lại làm chư hầu cho Xiêm, sau khi thất thủ thành đô mới là 
Lovêk. Nhưng may cho Cam Bốt, dân Xiêm và dân Pégouans khai chiến với nhau để 
tranh một con voi bạch, tượng trưng cho quyền bá chủ và hạnh phúc. Xiêm thất trận, 
thành đô bị chiếm và vơ vét sạch, sau chín tháng vây khốn. Nhưng đến năm 1568, một 
hoàng tử thanh niên của Xiêm, Phra Naret, thông minh và thiện chiến, giải thoát nước 
nhà khỏi ách Pégouan tái thiết Ayouthis, hàng phục Cam Bốt và Ai Lao, và tàn phá kinh 
đô Pégou. Nhà vua anh hùng này băng hà vào năm 1605. Các con cháu tranh nhau ngôi 
báu, gây một cảnh nổi loạn đổ máu kéo dài đến 1656. Một trong đám hoàng thân tranh 
chấp, Phra Narai, cứu vãn tình hình bằng cách liên kết với người Âu. Từ đây, con đường 
canh tân nước nhà được mở và Xiêm quốc, nhờ một cái may mắn lạ lùng ít thấy ở Đông 
Nam Á, giữ vẹn được nền độc lập và sự phú cường. 


Dưới thời Phra Narai, tàu buôn Tây phương được nhà vua cho thong thả vào các hải 
cảng Xiêm mua bán. Vua có một người tôi thân yêu là Constance Phaulkon, gốc Hy Lạp. 
Để giúp nhà vua thêm mạnh, Phaulkon đề nghị và được vua chấp thuận việc gởi một 
phái đoàn sứ giả sang Pháp hồi năm 1680, nhưng dọc đường bị bão, thuyền đắm tại Ấn 
Độ Dương. Bốn năm sau, một phái đoàn khác sang tới Pháp và được tiếp tại điện 
Versailles, Pháp phái hiệp sĩ Chaumont, tu sĩ de Choisy và linh mục Tachard qua Xiêm 
nhưng cuộc thương thuyết không thành. Các sứ thần Pháp hồi quốc và một phái bộ 
Xiêm khác được gởi theo. Chuyến này, phái bộ Xiêm được tiếp rước vô cùng long trọng 
tại Versailles. Năm 1687, một phái bộ thứ nhì của Pháp do La Loubère cầm đầu; nhưng 
hàng nhân sĩ Xiêm chống lại việc liên kết với Pháp, bởi lẽ bên trong có sự xúi giục của 
người Hòa Lan, họ nổi loạn, ám sát Phaulkon và nhà vua chết luôn theo. Phái bộ Pháp 
phải xuống tàu hồi quốc. Người Miến thừa cơ cử binh qua chiếm cứ và cướp phá thành 
Ayouthia và đốt rụi một lần nữa (1767). 

Tình thế rất là nguy ngập, mất còn trong gang tấc. Một Tỉnh trấn cha Xiêm mẹ Tàu 
tên là Phya Tak, chiêu quân mãi mã, đánh đuổi người Miễn ra khỏi nước, tái chiếm Ai 
Lao và một phần đất của bán đảo Mã Lai và thiết đô ở Tamburi, đối diện với pháo thành 
Vọng Các (Bangkok). Sau 14 năm trị vì, Phya Tak bị các quan Xiêm vu tội điên cuồng và 
ám sát. Một tướng lãnh Xiêm, Phra Yo Fa Chulalok, lên ngôi lấy hiệu là Râma đệ nhất, 
khai mở triều đại Chakkri là triều đại canh tân nước Xiêm từ đó tới bây giờ. Nhà vua ở 
ngôi từ 1732 tới 1809, lấy lũy Vọng Các làm đế đô và cho xây một châu thành kế bên. 


Râma đệ nhị (1809-1824), sau khi tàn sát 117 hoàng thân tình nghi tranh ngôi, cử 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 65 





binh chiếm cứ tỉnh Battambang của Cam Bốt. 


Râma đệ tam (1824-1851), con cả của một thứ phi, đoạt ngôi của em là thái tử 
Mongkut, con của hoàng hậu. Râma II, tỏ ra một nhà cai trị có tài, đã dẹp yên hai cuộc 
nổi loạn của người Tàu. Phật tử hăng hái, nhà vua cho xây nhiều chùa và cung cấp y thực 
đầy đủ cho 35 ngàn Tăng lữ trong nước. 


Khi Râma III băng hà, Mongkut lên ngôi từ năm 1851 tới 1868, sau 20 năm xuất gia 
tu Phật. Nhà vua là một trong những đại đức sáng chói của Xiêm. Lúc còn xuất gia, trên 
đường hoằng pháp, nhà vua đã đi khắp xứ và nhờ vậy mà biết nhu cầu và nguyện vọng 
của quốc dân. Lại nữa lúc còn ở chùa, nhà vua có học tiếng Anh, đọc sách ngoại quốc, 
cho nên hiểu rõ vai trò của nước Xiêm có thể thủ tại một phương Đông càng lúc càng bị 
Tây phương xâm chiếm. Hiếu chuộng hòa bình nhưng nhất quyết bảo tôn nền độc lập 
nước nhà, Mongkut nghĩ đến sự nâng đỡ của Pháp. Năm 1851, nhà vua đề nghị ký với 
Pháp một hiệp ước thương mại và giao hảo, nhưng mãi đến năm 1856, hiệp ước mới 
được phê chuẩn. Đến năm 1863, Pháp đặt nền bảo hộ ở Cam Bốt và giữa Pháp và Xiêm 
có sự giằng co vì Xiêm cho rằng Cam Bốt là chư hầu của mình. Nhưng đến năm 1867, 
vua Mongkut chịu để cho Pháp bảo hộ Cam Bốt, với điều kiện là Xiêm được tiếp chiếm 
hai tỉnh Battambang và Angkor của Cam Bốt. 


Râma IV, trong khi thiết lập an ninh trật tự, ngoài việc ký nhiều hiệp thương với các 
cường quốc trên thế giới, còn làm cho nước Xiêm đất đai thêm phì nhiêu và trở thành 
một trong những nước sản xuất lúa gạo mạnh nhất. 


Râma IV hay Mongkut băng hà, con là Chulalongkorn lên ngôi lấy hiệu là Râma V 
(1868-1910). Mục đích chính của nhà vua là làm cho các cường quốc Tây phương nhìn 
nhận nền độc lập của Xiêm. Rất khéo léo trong các cuộc thương thuyết, không sợ mất 
một ít quyền lợi đất đai khi cần, nhà vua đã thành công. Chính trong dịp này mà Pháp 
chiếm trọn Ai Lao, và Cam Bốt được trả lại hai tỉnh Battambang và Angkor. 

Râma V đã ởi du lịch quan sát nhiều nước (Java, Ấn Độ, Âu Châu) và không ngại 
tuyển chọn các cố vấn chuyên môn ngoại quốc để giúp vua canh tân nước nhà: Hiến 
binh được người Đan Mạch tổ chức, Quân đội do người Ý, Tư pháp do người Pháp, 
Thương mại và Ngân hàng thì do người Anh lãnh. Vẫn đề giáo dục được đặc biệt chăm 
nom: các trường tiểu học được thiết lập khắp nơi. Về trung học có hai trường: Trường 
Anh Xiêm ở Kularb và Trường Assomption của các linh mục Pháp (1885). Tại viện Đại 
học Vọng Các, có bốn phân khoa. 


Năm 1910, vua Râma V băng hà. Từ đó đến nay, có ba đời vua kế tiếp: 
1. VajJirâvudh-Râma VI (1910-1925) con của Râmma V. 
2. Prâjâdhipok-Râma VỊ (1925-1935) em của Râma VỊ. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 66 





3. Ananda Mahidol, cháu của Râm VII, nhà vua hiện nay. 


Chương lI 
DU NHẬP VÀ CÁC THỜI KỲ TIẾN BỘ 


Phật giáo đã du nhập vào nước Xiêm hay Thái Lan lúc nào? Về vấn đề này, nhiều ý 
kiến đã được phát biểu sai biệt nhau. Một ít học giả nói rằng Phật giáo được truyền 
sang nước này dưới triều đại đế A Dục (Asoka), là vua Phật tử ở Ấn đã gởi nhiều phái 
đoàn truyền giáo đến nhiều nơi trên thế giới được biết lúc ấy. Một học giả khác bảo là 
sau thời A Dục khá lâu. Tuy nhiên, căn cứ vào những khám phá của khoa khảo cổ và 
những tài liệu lịch sử xác đáng khác, chắc chắn rằng lần đầu tiên Phật giáo đã lan tràn 
trên đất Xiêm là một vùng xưa kia do một chủng tộc gọi là Lawa chiếm cứ. Thành đô 
của họ, Dvãrãvati, đặt tại châu thành Nakon Pathom (Phạn ngữ: Nagara Prathama), 
cách Vọng Các 50 ki lô mét phía Nam. Ngọn tháp vĩ đại ở đây, Phra Pathom Chedi 
(Prathama Chetiya) và các di tích tìm được ở nhiều nơi khác chứng minh sự kiện này, 
cũng như một sự kiện khác là Phật giáo đã trải qua bốn thời kỳ như sau: 


Thời kỳ thứ nhất: Tiểu thừa hay Nam Tông 


Chiếu những tài liệu đào đất tìm được ở Nakon Pathom, như Pháp luân, pháp tòa 
và dấu chân đức Phật, toàn chạm trên đá, và những bi ký bằng chữ Mãi, thì hình thức 
Phật giáo được truyền sang Xiêm lần đầu tiên là Tiểu Thừa hay Nam Tông. Nhiều pháp 
khí thông dụng ở Ấn Độ trước khi có việc nắn tượng Phật theo lối người Hy Lạp, đều 
mang ảnh hưởng văn minh Hy Lạp. Bằng vào các tài liệu này, có thể nói Phật giáo đã du 
nhập vào Xiêm một ít lâu trước năm 500 PL, nghĩa là vào khoảng 50 trước CN. Và hình 
thức Phật giáo lúc ấy ít nhiều giống với hình thức Phật giáo đã được vua A Dục cho 
truyền bá. Lại nữa, những tượng Phật tìm lại được ở Nakon Pathom và các vùng ngoại 
ô, nhất là những tượng thuộc thời kỳ Gupta, có thể là một bằng chứng rằng những phái 
đoàn truyền giáo ở Xiêm sớm nhất là từ Ma Kiệt Đà mà đến, vì lẽ Ma Kiệt Đà là nơi sản 
xuất những tượng Phật theo kiểu Gupta. 


Thời kỳ thứ hai: Đại Thừa hay Bắc Tông 


Như chúng ta biết, sau khi xuất hiện ở Ấn, Đại thừa Phật giáo đã được truyền sang 
các xứ lân cận như Sumatra, Java và Cambốt (Kambuja). Rất có thể giáo phái này đã du 
nhập vào Miễn Điện, Pegu (Hạ Miến) và Dvãrãvati (bây giờ là Nakon Pathom ở Nam 
Thái Lan), bắt ngưồn từ Ma Kiệt Đà (bây giờ là Bihar ở Ấn), đồng một lúc với việc du 
nhập vào quần đảo Mã Lai. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 67 





Vào khoảng 757 sau CN vua của Siñvijaya, đô đóng tại Sumatra khuếch trương 
quyền hành và biên cương của nước mình đến bán đảo và quần đảo Mã Lai. Phần đất 
phía Nam Xiêm (từ Surãsthani trở xuống) bị đặt dưới quyền đô hộ của vua Srĩvijaya. Vì 
là người tu theo Đại thừa, các nhà câm quyền Srfvijaya đã khuyến khích và ủng hộ sự 
truyền bá giáo phái này. Tại miền Nam nước Thái hiện nay, người ta còn thấy nhiều di 
tích chỉ rằng Đại thừa Phật giáo đã chiếm ưu thế ở đây. Những bằng chứng ấy là hình 
đáng của các tượng Phật và Bồ tát và hình dáng của các ngọn tháp, tất cả đều giống như 
ở Java và Sumatra. 


Có một bi ký, hiện lưu trữ tại Viện Bảo tàng Vọng Các, khắc trên đá vào năm 1550 
PL và tìm thấy ở Lopburi (Lavapuri), một kinh đô xưa thuộc miền Trung Thái. Theo bi 
ký ấy thì một nhà vua đã từ Nakok Sri Thammarãth (Nam Thái) đến đây lên ngôi và 
vốn người của Hoàng tộc xứ Srtïvijaya. Nhà vua có một Hoàng tử về sau đã cầm quyền 
cai trị Kambuja (Cam Bốt) và đã đặt nước Xiêm dưới quyền đô hộ Cam Bốt trong một 
thời gian khá lâu. suốt thời đô hộ này, văn hóa và tôn giáo của hai nước, Thái và Cam 
Bốt, đã bị trộn lộn. 

Theo bi ký nói trên thì Nam tông lúc ấy chiếm ưu thế ở Lopburi, nhưng vì cách đô 
hộ của Cam Bốt là nơi mà Đại thừa đang thịnh hành, giáo phái này được truyền sang 
Xiêm và qưần chúng ngưỡng mộ. Trong thời kỳ này, chẳng những Đại thừa được 
truyền sang mà còn có Bà la môn giáo nữa mà ảnh hưởng đến nay còn tồn tại. Chính 
trong thời kỳ này chữ Phạn (Sanscrit) được dạy ở Xiêm. 


Thời kỳ thứ ba: Phật giáo Miến Điện 


Năm 1600 PL, vua Anurudh (Anawratha) lên ngôi ở Miễn, đóng đô tại Pagãn 
(Trung Miến). Anurudh xâm lẫn nước Xiêm và mở rộng biên cương trên những vùng 
đất của Thái như Chiengmai, Lopburi và Nokon Pathom. Là người của Tiểu thừa Phật 
giáo, nhà vua nhiệt tình nâng đỡ giáo phái này mà Miễn Điện, cũng như Xiêm lúc ban 
sơ, đã trực tiếp thụ lãnh của Ấn, xuyên qua các đoàn truyền giáo của vua A Dục gởi đi 
các nước. Tuy nhiên, vào thời này, Phật giáo ở Ấn đã lâm vào tình cảnh Suy VI và vì sự 
tiếp xúc giữa Miến và Ấn đã trở thành lạc lõng, Tiểu thừa ở Miến - lúc ấy đang ưu thế - 
có một vài thay đổi và mang một hình thức khác với nền giáo pháp sơ thi. Chính hình 
thái mới này được gọi là Phật giáo Miễn Điện. Suốt thời gian Xiêm bị đặt dưới quyền đô 
hộ của vua Anurudh, Phật giáo Miễn đã gây một ảnh hưởng lớn khắp nước Thái. 
Những chùa tháp ở miền Bắc Thái có những nét rõ ràng của Tiểu thừa, còn những chùa 
tháp ở miền Nam thì biểu dương ảnh hưởng của Đại thừa. 


Từ năm 400 PL, dân tộc Thái mà đất tổ nằm giữa Trung Quốc và Tây Tạng, khởi sự 
thiên cư xuống miền Nam, để tránh những xung đột liên hồi với Hán tộc. Trong cuộc 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 68 





thiên cư này, dài đến mấy thế kỷ, dân tộc Thái chia ra làm hai đoàn. Một đoàn chiếm 
vùng đồng bằng của sông Salween, thuộc các tiểu quốc Shan, và nhiều vùng khác sau mở 
mang đến Assam (Ấn). Đoàn này được gọi là Thái Yai (Thái lớn). Đoàn thứ nhì đi lần 
xuống miền Nam và rốt cuộc định cư ở nơi mà hiện nay được gọi là nước Xiêm. Đây là 
đoàn Thái Noi (Thái nhỏ). Những người Xiêm bây giờ là miêu duệ của đoàn Thái nhỏ. 
Vì, như đã nói, cuộc thiên cư đã kéo dài mấy thế kỷ và vì đã tiếp xúc với nhiều dân tộc, 
tiếng Xiêm hiện nay mang nhiều dấu vết của tiếng Assam, Vân Nam, Shán, Lào. 

Sau nhiều cuộc đại chiến, dân Thái lập quốc tại Sukhothai (Sukhodaya) tại miền Bắc 
nước Thái hiện nay, độ vào năm 1800 PL. Chính trong thời kỳ Nam tiến này mà người 
Thái tiếp xúc với hình thức Phật giáo của Miễn Điện và đã được vua Anurudh cho 
truyền sang. Về sau, dân Thái tiếp tục phát đạt và mở mang bờ cõi đến trở thành người 
kế vị cho vua Anurudh trong việc cai trị các đất đai trước kia thuộc Miễn. Đến thời kỳ 
thứ nhì, dân Thái giao thiệp với Cam Bốt và tiếp xúc với Đại thừa Phật giáo. 


Thời kỳ thứ tư: Phật giáo Tích Lan 


Vào khoảng năm 1696 PL, Parãkramabãhu lên ngôi ở Tích Lan. Là một nhà vua uy 
mãnh và một nhà hộ pháp đắc lực, Parãkaramatãbãhu lo rộng truyền giáo pháp của đức 
Phật trong nước. Theo một vài nguồn tin, chính nhà vua đã tổ chức cuộc Kết tập lần thứ 
bảy, dưới quyền Thượng thủ của Ngài Đại Ca Diếp (Mahakassapa), để chỉnh đốn giới 
luật. Kết quả của cuộc Kết tập này là Phật giáo được củng cố khắp nước và tin đồn đến 
các xứ lân cận. Nhiều tăng lữ từ các nơi xa, như Miễn Điện, Pegu, Kambưja, Lãnnã (Bắc 
Thái Lan) và Lãnchãng (Ai Lao) đổ xô về Tích Lan với mục đích đắc truyền chánh pháp 
thuần túy. Xiêm La cũng có gởi nhiều Tỳ khưu sang Lankãsamsa (tên xưa của Tích Lan) 
và các vị ấy, nhờ vậy, mà được thọ giới theo nghi lễ Tích Lan. Việc này xảy ra vào 
khoảng năm 1.800 PL. Hình như những đoàn Tỳ khưu đầu tiên, từ Tích Lan trở về sau 
khi đã học xong, là những người tự sức xây trước nhất những ngọn tháp thờ Xá Lợi đức 
Phật theo kiểu Tích Lan tại Nakon Sri Thammarãth (Nam Xiêm La). Lần hồi, tin này lan 
đến Sukhothai là nơi vua Rãm kam Hãeng đang trị vì. Nhà vua cho vời các Tỳ khưu vào 
thành đô và nhờ rộng truyền chánh pháp với sự ủng hộ của Hoàng triều. Việc này được 
ghi vào một thạch bị, khắc vào năm 1820 PL. Từ đây, Phật giáo Tích Lan được dân 
chúng càng ngày càng quy ngưỡng và Đại thừa Phật giáo, từ Cam Bốt truyền sang trước 
kia, lui vào bóng tối. Sự học hỏi Pãli, tiếng của Phật giáo nguyên thỉ hay Nam tông, mỗi 
lúc mỗi tiến và tất cả những nghi thức, nghỉ lễ có liên quan đến tôn giáo đều mang vết 
ảnh hưởng Tích Lan. Tuy nhiên, giữa hai nền Phật giáo cũ và mới, không có một sự 
xung đột nào xảy ra, và với thời gian, đôi bên đã dung hòa hỗn hợp, thành ra bên nào 
cũng có lợi. Lại nữa, cũng như ở Cam Bốt, nhiều nghi lễ Bà la môn được cử hành cạnh 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 69 





nghỉ lễ của Phật giáo cho tới ngày nay, nhất là trong Hoàng cung. 

Việc đời cũng như việc đạo, là một vần xoay. Trước thì Xiêm chịu ơn giáo hóa của 
Tích Lan, nhưng sau đó nhiều năm, Xiêm đã có địp báo ân, bằng cách gởi một người con 
của mình, đại đức Upãli, sang thuyết đạo ở Tích Lan. Đại đức đã thiết lập một giáo phái 
trên đảo này, được người biết dưới danh hiệu (Siam Nikãya) Đại đức đã viên tịch tại 
đây. 


Chương III 
TÌNH HÌNH PHẬT GIÁO HIỆN NAY 


Tổng quát 

Theo thống kê của Chính phủ Thái năm 1960, dân số Thái Lan có 26.280.000 người, 
và tỷ số dân theo đạo Phật là 93,7 phần trăm. 

Một thống kê khác về chùa Phật, liệt kê năm 1959 tại Thái Lan có 21.380 chùa và 
249.555 vị Sư (Tỳ khưu và Sa đi). Tới nay, số chùa chắc phải có gia tăng. 

Như vậy, tính đổ đồng, cứ vào khoảng hơn 1.000 người dân Thái thời có 1 ngôi 
chùa, cứ 100 người dân Thái thời có một vị sư. 

Quan hệ của Phật giáo với Nhà nước. 

Từ bao nhiêu thế kỷ, Phật giáo vẫn là quốc giáo ở Thái Lan. Trong rất nhiều trường 
hợp, Phật giáo và nhà nước là mội. 

Điều 5 Hiến pháp Thái Lan định rằng: "Quốc vương phải là một Phật tử và là người 
bảo vệ Đạo”. 

Từ xưa tới nay, các vua Thái, theo cựu truyền, đều tu tại Chùa một thời gian để thắt chặt 
dây liên hệ giữa đạo và Hoàng gia. Vua Mongkut, người đem văn minh Âu Châu vào Thái 
Lan, đã đi tu 20 năm trước khi lên ngôi trị vì. Đương kim Quốc vương, vua Bhumibol, mặc 
đầu là người văn hóa mới, đã từng du học thuở nhỏ ở Âu Châu, cũng đã phải cắt tóc vào 
chùa tu năm 1956, trọn hai tuần lễ, cho đúng cổ lệ. 

Quốc vương bổ nhiệm đức Thượng Thủ Giáo hội (Sangharãja) và bảo trợ Hội Phật 
giáo Thái Lan. 

Phật giáo và Chính phủ. 


Một việc cho ta thấy rõ sự đồng nhất giữa Giáo hội Phật giáo và Nhà nước là việc 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 70 





thiết lập một công sở lớn làm việc cho giáo hội, đó là Tổng Nha Tôn giáo (Department of 
Religious Affairs), thuộc Bộ Quốc gia Giáo dục. 

Tổng Nha Tôn giáo Vụ có trách nhiệm chấn hưng, ủng hộ và truyền bá Phật giáo. 
Tổng Nha đảm nhiệm phận sự Phòng Tổng Thư ký của Hội đồng Giáo hội. 

Chính phủ công nhận 3 ngày lễ Phật (Makha Bucha, Visakha Bucha, Buddhist Lent) 
là ngày nghỉ toàn quốc cho các công sở. Lịch chính thức tại Thái Lan, được Chính phủ 
công nhận và áp dụng tại khắp các công sở, trường học, là Phật lịch, bắt đầu từ năm 
Phật nhập Niết bàn (543 trước CN). Tỷ dụ năm 1965 TL là năm 2508 PL. 

Trong tất cả các nghỉ lễ chính thức của Chính phủ (khánh thành một công sở, đỉnh 
thự, xa lộ, v.v...) đều có phần nghi lễ Phật giáo. 


Truyền bá và giáo dục. 

Việc học giáo lý và luân lý Phật giáo có tính cách bắt buộc tại tất cả các trường tiểu 
học và trung học, công và tư lập. 

Giáo hội cộng tác với Bộ Quốc gia Giáo dục, gởi các vị sư đi giảng tại các trường của 
Chính phủ, ít nhất mỗi tháng một lần. 

Theo thống kê năm 1958, trên tổng số 25.133 trường tiểu học và trung học của Thái 
Lan, 10.582 trường lập tại các chùa hay trên đất chùa. 


Tăng đồ Giáo dục. 

Để mở mang kiến thức cho chư Tăng, Chính phủ đã giúp Giáo hội thiết lập tại Vọng 
Các, hai trường Đại học: Mahamakut và Mahachulalongkorn. Năm 1960, trường trước có 
62 giáo sư và giảng viên, 540 sinh viên và được chính phủ trợ cấp 320.000 Thái kim. Cũng 
trong năm này, trường sau có 73 giáo sư và giảng viên, 992 sinh viên và được trợ cấp 
34.600 Thái kim. 

Tổ chức. 

Có hai ngành tổ chức: 

1. Giáo hội Tăng già, hay đoàn thể chư sư. 

2. Các hiệp hội Phật giáo của hàng tại gia thiện tín. 

Giáo hội Tăng già. Đây là một guồng máy khổng lồ, chạy song song với tổ chức 
hành chánh trong khắp nước, đứng đầu là đức Thượng Thủ (Vua Sãi) và Hội đồng Giáo 
hội, và lan rộng xuống dưới bao trùm các khu, tỉnh, quận, tổng. 

Hiện có 18 giáo khu, 71 tỉnh (Changwad) 447 quận (Amphur) và 3.300 tổng 
(Tambon). Mỗi tỉnh có 1 ủy ban giáo hội do một Thượng tọa chỉ huy. Mỗi quận cũng thế. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 71 





Ở tổng không có ủy ban, việc quản trị giao cho một Thượng tọa. Mỗi tổng có ít nhất 
5 chùa. 

Trụ trì của mỗi chùa làng do Chủ tịch Ủy ban Tỉnh hay Quận bổ nhiệm. 

Hội đồng Giáo hội gồm có 4 Somdej Phra Rachakhana và 4 Phra Rachakhana, bổ 
nhiệm trong thời hạn 2 năm có thể tái tục hoặc cất chức bằng sắc lệnh do đức Thượng 
thủ ký, có Bộ trưởng Quốc gia Giáo dục phó thự. 

Hội đồng Giáo hội cai quản Giáo hội bằng cách thảo luận, ấn định và ban hành các 
sắc lệnh, nghị định, qui pháp, qui tắc. 

Phần lớn các công việc thường xuyên của Giáo hội đều được Tổng Nha Tôn giáo 
Vụ nghiên cứu và sửa soạn sẵn và đề nghị, Hội đồng Giáo hội chỉ bàn qua để xem coi 
có cần sửa đổi gì trước khi ban hành. Trong trách nhiệm này, Tổng Nha thủ vai trò 
Phòng Tổng Thư ký của Giáo hội như đã nói. 


Các Hiệp hội Phật tử tại gia. 

Hiện có: 

- Hội Phật giáo Thái Lan. 

- Hội Thanh niên Phật tử Thái Lan. 

1. Hội Phật giáo Thái Lan được thành lập dưới sự bảo trợ của Quốc vương, từ năm 
1930 tới nay, có 62 chi nhánh. Tại Vọng Các, Hội có 3.500 hội viên. 

Hội có những Ủy ban Nghiên cứu, Từ thiện, Phụ trách các Chi nhánh, Giao dịch với 
Quốc tế, Phổ biến tuyên truyền, Giao tế, Cứu tế xã hội, Tương trợ. 

Hội tổ chức các lớp học về Phật giáo trong các ngày thứ tư, chiều thứ 7 và sáng chủ 
nhật, và trung bình mỗi tháng 3 cuộc diễn thuyết và 1 cuộc thảo luận. Hội có 1 nguyệt 
san Thái ngữ và mỗi năm, nhân địp Phật đản, xuất bản một đặc san bằng Anh văn. 

2. Hội Thanh niên Phật tử được thành lập hồi đầu năm 1949 và được chính thức 
công nhận hồi năm 1950. Hội hiện có 39 chi nhánh ở tỉnh. 

Mục đích của hội: Phổ biến giáo lý của đức Phật, Chăm lo phần đức dục Thanh 
thiếu niên theo nguyên tắc và luân lý Phật giáo. Chỉ dẫn thanh thiếu niên dùng thời giờ 
nhàn rỗi cho có ích lợi, Tham gia các công cuộc cứu tế xã hội. 

Hội thường tổ chức những buổi diễn thuyết và tranh luận về Phật pháp tại các 
trường công, các đại học, các thính đường công cộng. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 19 





Giáo sản. 

Giáo sản gồm có: 

1. Tài sản chung của Giáo hội, tức là tất cả những tài sản như đất đai, ruộng, v.v... 
thuộc về Đạo, nhưng không riêng thuộc về chùa nào. 


2. Tài sản Chùa, riêng thuộc mỗi chùa. Thí dụ: đất trên đó ngôi chùa tọa lạc, sở hữu 
riêng của chùa do dân dâng cúng. Nếu một ngôi chùa bị bỏ hoang phế, tài sản của chùa 
đó bị nhập vào Tài sản chung của Giáo hội. 

Việc quản trị Tài sản chung. — Tổng Nha Tôn giáo Vụ có quyền và có phận sự trông 
nom, coi sóc, chỉ huy và quản lý tài sản chung, và quyền sở hữu của tài sản này coi như 
thuộc Tổng Nha. Bao nhiêu lợi tức thu được đều sử dụng vào công việc của Giáo hội. 

Việc quản trị tài sản Chùa. - Việc chỉ huy, coi sóc và quản lý tài sản chùa, do 
Thượng tọa Trụ trì ngôi chùa phụ trách, đúng theo các thủ tục ấn định bởi các pháp qui 
của Hội đồng Giáo hội. 

Mỗi năm, Phòng Tổng Thư ký của Hội đồng Giáo hội (tức Tổng Nha Tôn giáo Vụ) 
kiểm soát ngân sách của chùa, hoặc gián tiếp, hoặc trực tiếp. 





CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 73 





LỊCH SỬ PHẬT GIÁO CHIÊM THÀNH 


x.3 % v” 3v) TA hà vn. # 
TY N gi 


Chương l 
MỘT ÍT LỊCH SỬ 


Tên thực của quốc gia này mất tích và ngày xưa người Trung Hoa và Việt Nam gọi 
là Lâm Ấp, Chiêm Thành, là NAGARA CAMPÃ, một Phạn ngữ có nghĩa là Quốc gia 
Campã. 


Trước khi bị Việt Nam thâu tóm và vào thời kỳ cực thịnh, Chiêm Thành choáng trọn 
phần đất của Trung Việt, bắt từ Thanh Hóa đi lần xuống phía Nam, ngang qua các tỉnh 
Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, 
Phú Yên, Khánh Hòa và Bình Thuận, với ba vịnh Phan Rang, Phan Rí và Phan Thiết. 


Rừng có nhiều gỗ quý, lòng đất có mỏ vàng, bạc, đồng, sắt, thiếc và nhiều ngọc 
thạch không giá trị bao nhiêu. 


Dân chúng, tùy nơi, sống về nghề làm ruộng, trồng trọt hay nghề hạ bạc, không mấy 
đông, độ hai triệu rưỡi người kể luôn các mán dân thượng. 


Nguồn gốc 

Người Chiêm Thành hay người Chăm hình như là một giống dân lai Mã Lai và 
Polynésie. Đây là lấy theo ngôn ngữ mà luận đoán chứ không có bằng chứng xác thực. 

Cũng như đối với các dân tộc khác, dân tộc Chăm có một phần tiền sử với một khởi 
điểm rất là xa xôi trong thời gian quá khứ và một số thần thoại mà về sau còn mãi lưu 
truyền trong dân gian, nhất là trong phạm vi tộc phái. 

Theo một bi ký do các nhà khảo cổ Pháp tìm được ở Mỹ Sơn (Phú Yên và thuộc thế 
kỷ thứ III hay thứ II không chừng, thỉ tổ của dân tộc Chăm là Cri Mara, vị vua khai 
quốc). 

Nguồn sử liệu Trung Hoa cho biết các việc như sau: Sau ngày xâm chiếm Nam Việt 
- một vương quốc được tướng Tàu Triệu Đà thành lập năm 208 trước CN, nhằm năm 
thứ 3 triều Nhị thế nhà Tần - vua Vũ Đế nhà Hán, năm thứ 3 trước CN đã sắp đặt lại 
việc chia đất để cai trị. Ba Châu xưa là Nam Hải, Quế Lâm và Tượng của Nam Việt được 
phân chia thành 9 quận, quận chót hết về hướng nam là Nhật Nam (Je Nan), gồm những 
tỉnh hiện thời là Quảng Bình, Quảng Trị và có lẽ luôn Thừa Thiên. Đó là ranh hạn cuối 
cùng của những xứ, trên danh nghĩa, bị Trung Hoa thống trị. Toàn vùng Nhật Nam này 
là một miền nguy hiểm, khó thâm nhập, dân chúng luôn luôn tỏ ra bất phục và thường 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 74 





nổi loạn. 

Châu Tượng hay Tượng Lâm (Siang Lin: Rừng Voi), có thể là Thừa Thiên hiện nay 
và ranh phía Nam của Nhật Nam là ngọn núi Ải Vân. 

Giống dân nào đã chiếm miền duyên hải Trung phần, phía Nam Nhật Nam? Chắc 
chắn là đân Chăm, dù không có tài liệu đích xác để chứng minh. Nhưng họ đã chiếm cứ 
những phần đất nào? Tình trạng chính trị của họ như thế nào? Họ sống từng trấn riêng 
biệt hay được qui tụ dưới uy quyền của một nhà vua duy nhất? Khó mà đáp lại những 
câu hỏi này. 

Sử Việt bảo rằng, xưa kia, ngoài ranh giới của Âu Lạc, có một vương quốc tên là 
Diệu Nghiêm. Nhà vua có tên là Tràng Ninh hay Thập Đầu. Phía Bắc vương quốc này 
có xứ là Hồ Tôn Tình đang được vua Thập Xa ngự trị. Đông cung Thái tử của xứ Hồ 
Tôn Tình có một người vợ sắc nước hương trời. Vua Thập Đầu say mê nhan sắc của 
người đẹp, cử binh sang đánh xứ Hồ và bắt được Thái tử phi đem về nước ép duyên. 
Thái tử câm đầu một đạo binh khi báo thù, đánh thắng và chinh phục nước Diệu 
Nghiêm và giải thoát cho vợ. Theo sử Việt, dân chúng nước Hồ thuộc giống khi và dân 
Chăm là con cháu của giống dân đó. Khỏi nói, ai cũng thấy tính cách hoang đường của 
câu truyện vừa nhắc lại. 


Theo nguồn sử liệu Trung Hoa, nước Lâm Ấp hình như được thành lập vào thời Thi 
Bình nhà Hán, 192 trước CN. 


Trước đó một thế kỷ, dân tộc Chăm đã thâm nhiễm văn minh Ấn Độ mà họ chấp 
nhận tôn giáo và văn tự. Lúc ấy, có thể họ sống chia ra thành nhiều trấn, về sau đã trở 
thành tỉnh như Panduranga, Vijaya, Kauthara, Amãravati, v.v... Phía Bắc Ải Vân những 
dân Chăm thuộc quận Tượng Lâm chịu sự cai trị của nhà Hán Trung Hoa. Chính đám 
dân này đã nổi loạn và giúp cho một người trong bọn tên Liên (tức Cri Mara) tức vị xưng 
vương, làm chúa các trấn Chăm. Liên thống nhất đa số các trấn Chăm dưới quyền nhà 
Hán cũng như ngoài sự thống trị của Irung Hoa và lập một vương quốc mà ranh phía 
Nam, ít nhất, xuống đến Nha Trang (xưa là trấn Kauthara), là nơi mà các nhà khảo cổ 
Pháp đã tìm được bi ký "Võ Cảnh". 

Các vua kế vị cho Cri Mara, nhất là người con, tác giả của bi ký Võ Cảnh, đã biết lợi 
dụng tình trạng loạn ly làm cho nhà Hán mất ngôi và những rắc rối xảy ra sau khi 
Trung Hoa vì nhà Hán mất mà phải bị chia cắt manh mún, để củng cố uy quyền bên 
trong nước Chiêm Thành và mở rộng biên cương bên ngoài. 

Giữa hai năm 220 và 230 sau CN, mối bang giao lần đầu tiên với Thái thú Giao Chỉ 
được thiết lập. 

Đến năm 248, dân Chiêm thình lình tấn công các thị trấn của Giao Chỉ và Cửu Chơn, 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 75 





tàn phá và cướp bóc hung tợn. Người Tàu nghị hòa, Chiêm Thành chịu thối binh, nhưng 
không chịu trả quận Cửu Chơn, tức là vùng Huế. 

Vì dòng chính không người, về sau ngôi vua rơi vào tay một người cháu ngoại của 
Cri Mara, tên là Phạm Hùng (Fan Hiang). Phạm Hùng tiếp tục cái mộng Bắc tiến, kéo 
binh xâm lấn Giao Chỉ và liên kết với Phù Nam (Fou Nam) để thực hiện mộng này. 

Vào năm 270, vua Vũ sai tướng Tôn Hạo sang dẹp loạn Chiêm Thành và 10 năm 
sau, Tôn Hạo mới đuổi được quân Chiêm ra khỏi Giao Chỉ. 


Phạm Hùng chết, con là Phạm Dật (Fan Yi) lên ngôi và tại vị rất lâu. Dưới triều tân 
vương, nước nhà thái bình. Nhà vua chăm lo khuếch trương quân đội, xây thành đắp lũy, 
nhờ sự giúp sức của một người tôi trung thành và thạo việc, tên là Văn (Wen). - Văn gốc 
người Dương Châu (Trung Hoa), lúc nhỏ bị bán mọi sang Chiêm Thành, lớn lên được 
thần ban cho một cặp kiếm báu mà làm nên sự nghiệp. 

Năm 356, sau khi sát hại con cháu nhà vua, Văn lên ngôi nước Chiêm mở rộng biên 
cương bằng cách xâm lấn các bộ lạc và chỉnh phục tất cả. 

Năm 340, Văn triều cống xưng thần nhà Tấn và dâng chiếu xin lấy dãy Hoành sơn 
làm ranh giới chung giữa Trung Hoa và Chiêm Thành. Vua nhà Tãn không chịu. Năm 
347, thừa lúc dân chúng nổi loạn chống các Thái thú quá tham tàn của Trung Hoa, Văn 
cử đồ đại sự và chiếm lấy Nhật Nam. Vua nhà Tấn sai tướng Lưu Hùng (Leo Hung) kéo 
binh sang đánh. Văn chống cự mãnh liệt, nhiều lần chiến thắng quân Tàu, nhưng đến 
năm 349, bị thương tại trận địa và thăng hà. 

Con là Phạm Phật (Fan Fa) kế vị. Vừa lên ngôi xong, Phạm Phật cử binh sang chiếm 
Cửu Chơn, nhưng bại trận. Bị quân Tàu đuổi đánh, Phạm Phật xin nghị hòa năm 351 và 
Nhật Nam trở về tay người Tàu. 

Phạm Phật chết, được con là Phạm Hồ Đạt (Fan Hou Ta) kế vị. Năm 399, Hồ Đạt 
xâm lăng Nhật Nam với ý chiếm lại. Nhưng mấy lần cử binh đều mấy lần thất bại. 
Người ta nghi Hồ Đạt là tác giả những bi ký đã tìm lại được ở Chợ Dinh, Hòn Cụt 
(Quảng Nam) và Mỹ Sơn (Phú Yên) về phương diện xứ Chăm, Hồ Đạt được nhận là vua 
Cri Bhadravarman đệ nhất, ở ngôi từ 380 đến 413, đã xây cất ngôi đền cao lớn nhất ở Mỹ 
Sơn. 


Sau nhà vua này, là vua Gangaraja (Định Chơn hay T¡ Tchan) người thứ nhất và duy 
nhất trong lịch sử Chăm, đã nhường ngôi cho cháu kêu bằng bác, để sang Ấn tu hành. 

Người cháu này rất có thể là vua Cri Manrathavarman. Ở ngôi không bao lâu vì bị 
thích khách. Em một cha khác mẹ với Địch Chơn là Vạn Địch (Wen Tì) lên ngôi. 

Suốt lịch sử Chiêm Thành khi thì Chiêm khai hấn với Tàu, với Đại Việt (Việt Nam), 
với Cam Bốt, khi bị các nước này xâm chiếm. Có lúc lại bị Anh đô nê xia cử binh sang 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 76 





đánh. Sau đây là bảng kê khai các triều đại và những biến cố quan trọng: 

~ Triều đại thứ I: (192-336) 

— Triều đại thứ II: (336-420) Vua Bhadravarman và đền Mỹ Sơn. 

— Triều đại thứ III: (420-528) Vua Phạm Dương Mai (Fang Yang Mai) lên ngôi và 
Đàn Hòa Chỉ (Tan Ho Tche) chiếm cứ Chiêm Thành. 

— Triều đại thứ IV: (529-757) Vua Cambhuvarman và trận chiến Lưu Phương (Lieou 
Fang (605) - Trùng kiến đền Mỹ Sơn. 

— Triều đại thứ V: (758-859) Kinh đô Virapura - Mã Lai cử binh đột nhập hai phen, 774 
và 787. 

— Triều đại thứ VI hau triều đại Indrapura: (875-989) Cao Miên lấn ranh (945-946) 
Vua Lê Hoàn (Việt Nam) đánh chiếm và phá hủy thành Indrapura, kinh đô 
Chiêm ở Đồng Dương (Quảng Nam). 

— Triều đại thứ VII Vijaya: (989-1044) Vua Rudravarman III bị Lê Thánh Tông sinh 
cầm - Chiêm Thành mất ba tỉnh phía Bắc - Vijaya là kinh đô thưở ấy ở Bình Định 
bị vua Phật Mã (Việt Nam) đánh chiếm. 

— Triều đại thứ VIII: (1044-1074) chiến tranh liên miên với Đại Việt. 

— Triều đại thứ IX: (1074-1139) Chiêm Thành cử binh sang đánh Cao Miên. 

— Triều đại thứ X: (1139-1145) Tiếp tục chiến tranh với Cao Miên. 

— Triều đại thứ XI: (1147-1317) Dài nhất. Cao Miễn xâm chiếm và Chiêm Thành bị 
chia thành hai tiểu quốc - Vua Suryavarman tái thống nhất quốc gia. - Từ 1203 đến 
1220, Chiêm Thành bị đặt thành một tỉnh của Cao Miên. Năm 1220 Chiêm Thành 
lập quốc trở lại - Chiến tranh với Mông Cổ - Vua Chiêm cưới con gái Trân Anh 
Tôn, công chúa Huyền Trân và nhường hai châu Ô và Lý mà Anh Tôn đặt tên là 
Thuận Châu và Hóa Châu. 

— Triều đại thứ XII: (1318-1390) Chế Bồng Nga - Đại Việt đại thắng. 

— Triều đại thứ XIII: (1390-1458) Quân Việt chiếm kinh đô Vijaya (Bình Định). 

— Triều đại thứ XIV: (1458-1471) Vua Lê Thánh Tôn đánh chiếm trọn Chiêm Thành. 

Kể từ lập quốc cho đến lúc bị thôn tính, lịch sử Chiêm Thành đã trải qua gần 13 thế 

kỷ (1.279 năm). Có lúc cực thịnh, giàu có nổi danh, ngọc ngà châu báu đầy kho. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN T7 





Chương lI 
VĂN HÓA VÀ TÔN GIÁO 


Cuối thế kỷ thứ II sau CN, khi thời kỳ lịch sử của dân tộc Chăm bắt đầu, vương 
quốc Chăm đã chịu ảnh hưởng sâu đậm của văn minh Ấn Độ mà sự xâm nhập được 
ước lượng vào giữa thế kỷ nói trên. Chính trị, xã hội, văn hóa, nghệ thuật, tôn giáo, 
phong tục, tất cả đều mang màu sắc Ấn Độ. 

Về mặt văn hóa, dân Chăm nhận dùng chữ Phạn (sanscrit), một thứ chữ Phạn lúc 
đầu khá đúng mẹo luật nhưng với thời gian và các chiến cuộc trở thành liên miên, 
những bi ký của các thời sau cho thấy một lối văn càng lúc càng suy tàn. Dân Chăm có 
chữ không? Không một tài liệu nào đã thu nhập được về vấn đề này. Vả lại, ngoài 
những bi ký theo lối Ấn Độ, không có một áng văn chương nào khác. 

Về mặt xã hội, dân Chăm cũng bắt chước Ấn Độ mà chia dân chúng ra làm 4 giai 
cấp: bà la môn, vương giả, phú thương và bần định, nhưng trên thực tế, chỉ có con 
đường thị tộc. Có khá nhiều thị tộc (cians), quan trọng nhất là hai thị tộc Cau và Dừa. 


Về mặt chính trị, các nhà vua, sau khi lên ngôi, được các thầy bà la môn làm lễ 
phong vương theo nghi thức Ấn Độ, thụ lãnh một vương hiệu chữ Phạn. 

Tôn giáo thì ngoài những sự tin tưởng địa phương, chú trọng việc thờ thần nước, 
thần hỏa v.v... đứng đầu là Bà la môn giáo, kế đó là Phật giáo và rốt hết là Hồi giáo. 
Mạnh nhất và lan tràn sâu rộng nhất, cũng như tồn tại lâu nhất là Bà la môn giáo. Các 
đền thờ, tượng thần, bi ký mà khoa khảo cổ tìm được, chứng minh điều này, Phật giáo 
mà chúng ta sẽ xét riêng, chỉ hưng thịnh một thời rồi thôi. 

Dù là người của Bà la môn giáo hay của Phật giáo, người Chàm không ngần ngại mà 
thờ thần hay thờ Phật chung chạ với những thần bản xứ của họ, hoặc thờ Phật chung 
với các thân Bà la môn. Vị thân bản xứ được dân chúng tôn sùng nhất là Yan Pu Nagara 
mà đền thờ Po-nagar ở Nha Trang hiện nay hãy còn. Có một vị nữa tên là Cri 
Maladakuthara, được dân xứ Khuthara (Khánh Hòa ngày nay) sùng bái. 


Từ hai triệu, dân Chăm hiện nay còn độ 100.000 người mà trên 60 ngàn tại Cam Bốt, 
đa số theo đạo Hồi. Hồi giáo đã đến nước Chăm bao giờ? Ed. Huber, dựa trên sử nhà 
Tống, nghi rằng chính vào triều đại này (thế kỷ thứ X). Có hai bi ký xác nhận điểm này 
và nói rằng Hồi giáo đã do những lái buôn và các nhà tiểu công nghệ của một giống dân 
khác đã du nhập vào những vùng Phan Rí và Phan rang hiện nay. Người ta nghi giống 
dân này là người Anh đô nê xia, vì vào khoảng thời gian đó, Chăm đã giao thiệp với các 
đảo Nam Dương tồi. 

Dân Chăm hiện còn sót lại trên đất Việt Nam đông trên 30.000 người. Hai phần ba 
còn theo đạo Bà la môn, phần còn lại theo Hồi giáo. Còn số đông di cư lên Cam Bốt 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 78 





tránh nạn xâm chiếm của Việt Nam, thì toàn theo Hồi giáo. 


Vì địa vị ưu thế của Bà la môn, nghệ thuật Chăm bắt nguồn từ tôn giáo này, xuyên 
qua nền nghệ thuật Cao Miên. Nhưng ở đây chỉ là một sự bắt chước xa xôi, khéo léo 
không bằng Cao Miên, thiếu tính chất vĩ đại và nhất là không kiên cố vì không dùng đá 
mà dùng gạch. 


Về phong tục, Bà la môn giáo can thiệp nhiều vào đời sống của toàn dân, từ vua 
quan đến thứ dân. Ở chốn triều đình, lễ phong vương đòi hỏi sự hiện điện của hàng 
giáo sĩ; trong việc hôn nhân sự hiện diện của họ cũng cần thiết, bởi vì chính họ làm môi 
giới, đưa chú rể đến nhập phòng đàng gái và làm lễ buộc dây tơ hồng cho cặp tân lang. 
Lễ cố nhiên, họ cũng đưa người chết đến giàn hỏa để thiêu và lẫy tro vứt xuống sông 
biển và trông nom cho tang gia giữ đúng nghỉ lễ. 

Một ít nhà vua, để bảo tồn quyền kế vị cho vị hoàng tử được nhà vua thương yêu 
nhất nhưng không phải đông cung, cho thỉnh các giáo sĩ Bà la môn đến làm lễ phong 
vương cho vị hoàng tử ấy, rồi đến ngày thối vị, vua cha còn thiết nhiều lễ khác để tạ ơn 
thần Civa. 

Mỗi ngày, đúng ngọ, nhà vua ra trào, tiếp các quan, ngồi theo lối các nhà sư Phật 
giáo, nghĩa là hai chân xếp dưới thân. 

Nhà vua, ngoài Võ phòng, có một tôn giáo Phòng gồm một Đại Tế sư, nhiều giáo sĩ 
Bà la môn, chiêm tinh gia, nhiều nhà đạo học và các lễ sư. 


PHẬT GIÁO 

Phật giáo đã du nhập vào Chiêm Thành lúc nào, bằng đường nào? Không có tài liệu 
nào cho phép trả lời đích xác câu hởi này. Nếu chẳng có những bi ký còn sót và đã tìm 
lại được, chưa chắc biết được rằng Phật giáo có đến với dân tộc Chàm, vì dù có một ít 
đền xây cất cho Phật giáo, sự thờ cúng lẫn lộn đễ làm cho người ta lầm tưởng đó là 
những đền của Bà la môn giáo. 

Nhưng Phật giáo ở Chiêm Thành là Nam tông hay Bắc tông? Xét các tượng Phật và 
Bồ tát cũng như một ít điêu khắc còn sót lại, các nhà khảo cổ phải nhận là Bắc tông. Một 
vài bi ký mà chúng ta sẽ xem nội dung, là những bằng chứng khác. Tuy nhiên, Pháp sư 
Nghĩa Tịnh (Yi-tsing), trong tập Hồi ký của ngài, nói rằng vào lúc ngài đến Chiêm 
Thành, tại đây đã có hai phái của Tiểu thừa là Chánh lượng bộ (Sammiri-nikaya) và 
Nhất thiết hữu bộ (Sarvastivada-nikaya). 


Bi ký xưa nhất về Phật giáo được đặt tên là Bi ký Võ cảnh, lấy tên của nơi tìm được, 
thuộc tỉnh Khánh Hòa hiện nay. Tuy ngày tháng không có khắc, Bergaigne xem xét lối 
chữ sanscrit dùng, ước đoán rằng tài liệu ấy phải thuộc về thế kỷ thứ II sau CN. 


Nhà vua, cho khắc bi ký này là con cháu của nhà khai quốc Cri Mara. Câu khởi đầu 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 79 





như sau: "Nhà vua, dòng dõi vua Cri Mara và được cái danh dự thuộc dòng dõi này, 
xin hiến cho sự an lạc và lợi ích của tất cả chúng sinh, vàng bạc, động vật và bất động 
vật của mình". Sau khi nghiên cứu dấu tích này, nhà khảo cổ L. Finot đã phê bình như 
sau: "Cái ý niệm về tính cách vô thường, biến dịch của thế gian, lòng từ mẫn đối với 
chúng sinh, sự hy sinh tiền của mình cho sự lợi ích kẻ khác, tất cả những nếp ấy mà con 
cháu của Cri Mara nêu lên để nói rõ tính cách của sự bố thí, có một phong độ Phật giáo 
quá rõ rệt; chẳng những thế, còn chứng tỏ rằng nhà vua là người của Đại thừa giáo". 


Thật vậy, các vua theo Bà la môn giáo, trước đó hay sau đó, đã xây đền và cúng 
nhiều của cải cho đền, nhưng không bao giờ có ý niệm đem phần tiền của còn dư, sau 
khi dành phần cho hoàng gia, mà xây dựng hạnh phúc cho chúng sinh. Phải một người 
của Phật giáo mới có ý niệm này. Lại nữa, người ta thấy phưởng phất ở đây cái tỉnh thần 
vị tha và cứu độ của vua A Dục. Thêm vào đó còn cái ngày được chọn để dựng bia: 
ngày trăng tròn. 

Ở A Thái (Bình Định) và Rốn hay Bạch Hạ (Quảng Bình), người ta còn tìm thấy hai 
bi ký nữa trên đó ghi những hiến cúng cho hai ngôi đền thờ đức Quán Thế Âm 
(Avalokitecvara). Huber nói rằng bi ký thứ nhất cho biết nền Phật giáo Chiêm Thành lúc 
ấy giống như nền Phật giáo đồng thời ở Java, Cao Miên và Trung Hoa. 


Vua Indravarman II có thiết lập một tu viện Phật giáo "vì sự trường tôn của Chánh 
pháp" và xây dựng một đền thờ Bồ tát Quán Thế Âm. Nhưng sắc lệnh cấp đất đai và 
tiền của cho hai cơ sở này lại khởi đầu bằng một bài tán Thần Civa. Nhiều mảnh đá tròn 
và đẹp tìm được ở Phong Nha (Quảng Bình) mang dấu vết của Phật giáo Mật tông (phù 
chú, mạn đà la), rất gần với những phù chú của Bà la môn giáo. 

Về sắc lệnh của Indravarman II, người ta đọc được những câu sau đây: "Vì Chánh 
pháp, tịnh xá này được thành lập, khỏi đóng bất cứ một thứ thuế nào cho triều đình, để 
cho Giáo hội sử dụng. Nơi tịnh xá ấy, có để đầy đủ mọi phương tiện sinh sống cho chư 
Tăng và chúng sinh. Những đất ruộng với hoa lợi, những nô tỳ nam nữ, vàng, bạc, 
đồng, thau và những của cải khác, xin hiến hết cho chư Tăng, để các ngài lo tròn sứ 
mệnh truyền bá Đạo pháp". 

Cứ như trên chúng ta có thể kết luận về nền Phật giáo thời xưa ở Chiêm Thành bằng 
những nhận xét sau đây: 

— Phật giáo Chiêm Thành có thể không bắt từ các nước liên lạc và lân cận với Chiêm 
Thành mà vào (như Java, Cam Bốt) mà từ ngay Ấn Độ bởi vì gần đồng thời hay đồng 
thời với Bà la môn giáo vào đầu Công nguyên. 

- Ba tông phái được đại diện tại vương quốc này: Tiểu thừa, Đại thừa và Mật tông. 
Phái nào trước, phái nào sau? Không thể biết được. Lại phái nào thịnh, phái nào yếu? 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 80 





Nhất định là Đại thừa như các bi ký xác nhận với những nét chính của Bồ tát đạo xả kỷ 
vị tha. 


- Nhưng cũng như ở Cam Bốt chẳng hạn, sự hưng thịnh ấy chỉ có dưới một số 
triều đại nào đó thôi. Tuy nhiên, ưu thế của Bà la môn giáo không suy giảm và được 
duy trì suốt lịch sử của Chiêm Thành. 


— Một nhận xét chót: Phật giáo Chiêm Thành, dù trong các thời thịnh đạt nhất, vẫn 
pha trộn với Bà la môn giáo. 


Sự tổ chức Phật giáo chắc có chỗ kém hơn các nước khác. Có nhà sư, nhưng đông 
bao nhiêu, nền học vấn đạo lý như thế nào, công cuộc hoằng hóa sắp đặt ra sao, sự tu 
hành được đặt trên nền tảng nào, không một tài liệu nào cho phép đáp lại những thắc 
mắc ấy. Tuy nhiên, nếu căn cứ trên tinh thần của các bi ký thì thấy hình như dân tộc 
Chăm chú trọng đến việc bố thí, để câu Nhân Thiên phúc báo mà thôi. 





CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 81 





LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TÍCH LAN 


x.3 n VỆ 3v) TM hà vn. ‡ 
TM RA 


Chương l 
MỘT ÍT LỊCH SỬ 


Hải đảo Ceylan (Tích Lan), được Ấn Độ gọi là Lankã, Tãmraparnĩ S5imhaladvipa, 
hay đơn giản hơn, Simhala, lại có tên Taprobane đối với người Hy Lạp và La Mã. Dân 
chúng là kết quả của một sự pha trộn của những chủng tộc khác nhau, quan trọng nhất 
là giống dân Vedde, Arya và Dravida. 

Giống Vedda mà một số ít chưa vọt lên khỏi mức cổ lỗ của nhân loại, sống về nghề 
săn bắn, vóc vạc nhỏ thó, tóc quăn, mặt dài. Họ ăn thịt thú rừng, sống trong các hang 
núi và đã trải qua một thời gian rất lâu mới biết dùng quần áo bằng vải và da. Tình gia 
đình của họ hết sức là nồng nhiệt, đối với thị tộc của họ cũng vậy. Có lẽ họ cùng một 
giống với người tiền Dravidiens ở phía Nam Ấn Độ, như Irulas và Kurumbers, và cũng 
có thể họ hàng với giống dân Toalas ở quần đảo Célèbes, giống dân Batins ở Sumatra và 
những thổ dân của Úc Châu. 

Trong số các cổ bộ lạc Tích Lan, niên sử xứ này kể những bộ lạc Simhala (sư tử), 
Taraccha (linh cẩu), Lambakarna (thỏ hay dê), Balibhõjaka (qua), Moryya (công) và 
Kulinga (chim ác là). Những tên đó chứng tỏ các bộ lạc ấy sùng bái vật tổ. 


Đến thế kỷ thứ V trước CN, một đám dân nói tiếng Aryenne đến ở trên đảo, chuyên 
nghề nông súc, tổ chức thành bộ lạc, có vua cai trị dưới quyền kiểm soát của những hội 
đồng nhân dân, với sự giúp sức của các lãnh đạo tinh thần và các lý trưởng. Ít nhất một 
phần dân tộc Vedda đã bị giống dân Arya này thôn tính và đồng hóa. Rất có thể người 
Arya đã từ Bắc Ấn Độ thiên cư đến đây, bởi vì thổ ngữ Tích Lan Elu mà người Arya gieo 
trồng trên đảo có nhiều tiếng tương đồng rõ rệt với những thổ ngữ của vịnh Cambay, 
xưa kia là xứ Lãta. Điều này hình như được xác nhận bởi một câu chuyện thần thoại liên 
quan đến việc giống dân Simhala, tức dân Arya nói trên - đến ở Tích Lan. Câu truyện ấy 
như sau: 

Một công chúa của xứ Vanga (Bengale) lấy một sư tử và hạ sinh song thai một trai 
và một gái. Trai đặt tên là Sihabãhu tay chân là cằng sư tử; gái đặt tên là Sïhasïvalĩ. Đến 
năm 1ó tuổi, Sãhabãhu cùng mẹ và em gái trốn sang Bengale. Chính quyền lúc ấy treo 
giải thưởng cho ai nạp đầu sư tử chồng của công chúa. Sihabãhu giết cha nhưng không 
nhận giải thưởng là ngôi vua của xứ Vanga. Chàng đến Lãta (một quận của Cambay) và 
thiết lập tại đây tiểu quốc Sihapura và tấn phong em gái của chàng làm hoàng hậu. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 82 





Sihasrvalï sinh hạ 2 người con trai, cả là Vijaya, thứ là Sumitta. 

Tại Lãta, công tử Vijaya và 700 tùy tùng Simhala của chàng phạm nhiều điều thương 
luân bại lý đến nỗi vua cha là SThabãhu phải lên án lưu đày. Các tội nhân định cư một 
thời gian tại các hải cảng miền duyên hải phía tây Ấn, trước ở Sũrpãraka (Sopãra, phía 
bắc Bombay), sau ở Bharukaccha (Broach). Từ đây họ sang Tãmraparnf (Tích Lan) là nơi 
họ đổ thuyền chính vào ngày đản sinh của đức Phật. Vừa đến nơi là bị qui Yakkha đánh 
đuổi nhưng nhờ sự hộ độ của thần Uppalavanna, đôi bên tương kế tựu kế và rốt cuộc 
bọn qui ở Lankãpura và Sirĩsavatthu đều bị giết hết. Vijaya dựng thành Tambapamni và 
phong cho 5 tướng tùy tùng làm thượng thư: Anurãdha, Upatissa, Ujjena, Uruvela và 
Vijita. Năm vị này chia nhau chiếm cứ đất đai trên đảo và lập thành năm trấn, mỗi trấn 
mang tên của vị sáng lập. 


Lên ngôi xong, Vijaya phế truất nữ qui Kuvenĩ và cưới con gái của vua Pandu, xứ 
Madhura ở cuối phương nam nước Ấn. 

Một thần thoại khác, thường được nhắc nhở trong kinh sách Phật giáo, thuật rằng 
dân chúng thành Sirisavatthu toàn là nữ qui. Những nhà hàng hải nào bị đắm thuyền và 
tấp vào bãi biển giữa hai sông Kalyãni và Nãgadipa, đều bị nữ qui bắt, bằng cách hóa 
thành người đẹp, dở trò ân ái và lấy làm chồng. Nhưng khi có người đắm thuyền khác 
trôi giạt đến đảo thì các nàng đem cựu tình nhân ra ăn thịt. Một ngày kia, 500 lái buôn 
trôi vào đảo; các nữ qui ra đón rước và ngay đêm đó nuốt sống chồng trước. Vị trưởng 
đoàn lái buôn biết chúng là quỉ, bèn cùng 250 đồng bọn trốn thoát trở về quê xưa, nhờ 
sức của một con thần mã, còn 250 ở lại vưi lòng cho nữ qui ăn thịt hơn là sa sắc đẹp của 
chúng. 

Tất cả những thần thoại ấy hình như là một tiếng vang xa xôi của những kịch chiến 
giữa người Vedda bản xứ và người Arya xâm chiếm. 

Sau dân Vedda và Arya, dân Dravida từ lục địa Ấn đã nối tiếp đến tăng dân số của 
đảo, khi êm ái như những người di cư, khi hung hăng với khí giới trong tay. Cuộc xâm 
lăng đầu tiên của dân Dravida mà sử còn ghi, đã xảy ra năm 306 sau Niết bàn (180 năm 
trước CN), dưới quyền điều khiển của hai lái buôn ngựa là Sena và Gutika. Mỗi lần bị 
dân Dravida xâm lăng, dân Simhala chống trả kịch liệt và, khi đánh đuổi không được, 
thì lại đồng hóa kẻ thù, bắt chúng phải nhận chịu ngôn ngữ và văn minh của xứ sở. 

Từ năm 486 cho tới năm 250 trước CN, Tích Lan có tất cả 5 vua, cộng chung 136 
năm: 

1. Vijaya 

2. Panduvasudeva 

3. Abhaya 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 83 





4. Panduhabhava 


5. Mutssiva 
Vijaya đồng thời với vua A Xà Thế (Ajatasatru). 
Panduvasudeva là con rốt của Sumitta, em của Vijaya. 


Abhaya là con cả của Panduvasudeva, ở ngôi được 21 năm kế bị cháu là Pandukabhaya 
biếm soán. 

Pandukabhaya, sau khi biếm vua và ám sát 9 người em của vua, tức vị và ở ngôi 70 
năm, thiết đô tại Anuradhapura và cho lập tại đây nhiều tu viện cho phái Nirgrantha, 
Ajivika và luôn cả cho Bà la môn. 

Mutasia, đồng thời với ba vua đầu của nhà Maurya nước Ma Kiệt Đà, ở ngôi 60 năm. 
Chính Mutasiva đã cho thiết lập cảnh vườn danh tiếng Mahãmeghavana là nơi mà về sau 
con của vua đã tiếp đón các nhà truyền giáo đầu tiên của đạo Phật. 


ĐỨC PHẬT QUANG LÂM TÍCH LAN 


Truyền thuyết Phật giáo được ghi trong Niên sử nói rằng, lúc còn tại thế, đức Phật 
Thích Ca đã ba lần quang lâm Tích Lan. Lần thứ nhất ngay trong năm thành đạo (531 
trước CN): đức Phật bay đến vườn Mahãnãga và lơ lửng trong không trung, trên đầu 
một đoàn rắn đang tụ họp. Đức Phật vận thần thông làm cho chúng khiếp đảm phải bỏ 
đảo, kéo cả đoàn sang đất Giridĩpa. 


Chuyến thăm thứ nhì xảy ra 5 năm sau, vào lúc hai Long Vương, Mahodara và 
Cñlodara, đang tranh chấp với nhau vì một ngôi báu. Đức Phật hiện ra, có Thiên vương 
theo hầu, hòa giải hai vua và đôi bên đồng ý dâng ngôi báu ấy lên cho Phật. 

Ba năm sau, đáp lại lời mời của vua Maniakkhika xứ Kalyani, đức Phật có sang 
Tích Lan với 500 đệ tử, trú tại núi Sumalakũta và để lại đó một dấu chân của Ngài. 
Đức Phật có ghé thăm Dĩghavãpĩ và vườn Mahãmeghavane mà nhiều nơi đã trở thành 
linh thiêng. Tại đây, Phật có nói cho biết rằng trước Ngài, đã có ba vị Phật khác là Câu 
Lưu Tôn (Kakusandba), Câu Na Hàm Mâu Ni (Konãgamana) và Ca Diếp (Kassapa) đã 
đến trên đảo. 


Người ta nghỉ rằng câu truyện này là do dân những vùng mới theo Phật giáo đặt ra 
để tự ban cho đất đai của mình một tính cách thiêng liêng, vì đã được chư Phật đạp đến. 
Hình như đó cũng là thâm ý của những câu truyện truyền rằng đức Phật đã đến thăm 
vùng Kasmir, Miễn Điện, v.v... 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 84 





Chương lI 
PHẬT GIÁO DU NHẬP TÍCH LAN 


Dù thật sự Đức Phật, lúc còn sanh tiền, có đến thăm Tích Lan ba lần như tương truyền 
trong dân chúng, không thể lấy việc ấy mà nới rằng Phật giáo đã du nhập tại đảo này 
trước phái đoàn Mahinda, dưới thời vua A Dục, như chúng ta đã biết. 


Sự tích Mahinda. 


Mahinda, con của A Dục (Huyền Trang bảo là em) và của Hoàng hậu Vedisa- 
MahãdevỊ, sinh tại Avanti, lúc A Dục còn là một tiểu vương ở đây, vào năm 204 sau NB 
(282 trước CN) Mahinda nhập đạo năm 21 tuổi và đến năm 224 sau NB (262 trước CN) 
thọ cụ túc giới với chư Đại Đức Mogsgaliputttatissa, Mahãdeva và Majjhantika, và ở tu 
tại Tỉnh xá Asokãrãma, thành Pataliputra, cho đến cuộc Kết tập năm 236 sau NB. 


Sau lần kết tập này Đại đức Mogøgaliputtatissa (hay Tissa), vì nghĩ tới tương lai và vì 
mục đích truyền bá đạo pháp đến những vùng lân cận, bèn gửi những nhà truyền giáo 
đến 9 miền khác nhau. Mahinda (sanscrit: Mahendra) được ủy nhiệm sang Lankã (Tích 
Lan). Trợ tá Mahinda có các tỳ khưu Itthiya, Sambala và Bhaddasãala. Mahinda còn đem 
theo người cháu kêu bằng cậu là sa đi Sumana, con của công chúa Samghamittã. Nhưng 
trước khi khởi hành, Mahinda nghĩ nên đợi đến lúc hoàng tử Devãnampiyatissa lên ngôi 
Tích Lan xong rồi mới đến, như thế lợi hơn. Trong lúc chờ đợi, Mahinda cùng phái đoàn 
đến Avanti là nơi sinh trưởng của Đại đức. Trọn 6 tháng, Mahinda trú tại Tỉnh xá 
Dakkhinãgiri, ở Ujjayini, sau đó lại đến Vedisa thăm mẹ là Hoàng hậu Devĩ. Mahinda 
lưu lại một tháng tại Tĩnh xá Cetiyagrra là nơi mà Đại đức gặp một người em trai bạn dì 
là Bhanduka. Đại đức khuyến hóa và Bhanduka trở thành một Ưu bà tắc rất trung thành 
với Đại đức. 

Lật bật đã đến ngày Đại đức phải lên đường lo tròn nhiệm vụ. Ngày bố tát tháng 
Jettha, nhằm xuân năm 236 sau NB, Mahinda, 4 vị Tỳ khưu tùy tùng, sa di Sumana và 
Ưu bà tắc Bhanduka đều bay lên không trung và một chập sau đã đến trên đảo Tích 
Lan. Tất cả đều hạ xuống đảnh ngọn núi Missaka, bây giờ là Mahirtale, vào lúc vua 
Devãnampiyatissa đang săn bắn ở đó. Mahinda thuyết kinh cho vua nghe. Vua, các 
quan hầu cận và 500 tùy quân nghe xong liền quy y Tam Bảo. Kế đó, Đại đức thuyết 
pháp cho chư Thiên nghe. 

Được cực kỳ long trọng thỉnh về kinh đô Anuradhapura, toàn phái đoàn truyền giáo 
ngự trong hoàng cung, có Hoàng hậu Anulã và 500 thể nữ chầu chực cúng dường. 
Mahinda thuyết ba thời kinh cho nghe và tất cả đều đắc quả "nhập lưu". 

Tuy được cung phụng tột bậc, phái đoàn không quên thiêng trách cho nên ngay sau 
đó đã tổ chức bảy ngày thuyết pháp liên tiếp tại ba nơi khác nhau. Sau 7 ngày này, số 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 85 





người quy y là 8.500. 

Mãn 26 ngày lưu trú tại vườn Mahãmeghevana, ngày 13 tháng Asalha (nhằm tháng 6 
DL) và sau khi thuyết một bộ kinh nữa cho nhà vua nghe, phái đoàn lên non Missaka kiết 
hạ. Arittha, cháu của vua và 55 người em, cùng đi theo và xuất gia thọ giới: kể từ đây Tích 
Lan có được 62 tu sĩ. 

Đến tháng Kattika (tháng 10 DL) sa di Sumana được Đại Đức cho về Pataliputra và 
lên cung trời Đế Thích. Khi trở về, Sumana có thỉnh theo nhiều xá lợi, nhất là miếng 
xương vai của Phật. Tất cả xá lợi này đều lưu thờ tại Tháp xá Cetiyapabbata. Nhưng một 
ít lâu sau, mảnh xương quí được đời chỗ và đem về thờ tại một ngọn tháp khác, ngay 
cửa thành. Nhiều điểm lạ đã xảy ra nhân các cuộc lễ di chuyển và niêm tháp xá lợi, làm 
cho nhiều người phát tâm xuất gia tu hành, trong số có Mattabhaya, em ruột của vua. 
Đến đây số Tăng sĩ lên đến con số khổng lồ là 30.000 vị. 

Thấy vậy, Hoàng hậu và 500 thể nữ cũng xin vua cho xuất gia. Nhà vua bèn sai cháu 
là Arittha sang Ma Kiệt Đà thỉnh cầu Đại đế A Dục gửi sang Tích Lan một vị Sư nữ và 
một cành Bồ đề. A Dục hoan hỷ chấp nhận. Tỳ khưu ni Samghamittã và 11 sư nữ khác 
thỉnh một cội Bồ đề con, xuống thuyền tại Tâmalitti (Tamluk) và sau một cuộc vượt biển 
khó khăn nhưng mau lẹ, đã đỗ thuyền ở hải cảng Jambuokola, Tích Lan. Lễ thỉnh Bồ đề 
về Anuradhapura được tổ chức cực kỳ long trọng và chính nhà vua đứng ra trồng. 

Samghamitta truyền giới cho Hoàng hậu và thể nữ, rồi tất cả sang tu học tại hai Tinh 
xá dành cho phái nữ. 


Chương III 


PHẬT GIÁO TÍCH LAN 
TỪ 200 TỚI 20 TRƯỚC CN 


Căn cứ trên Niên sử Tích Lan, 18 triều đại đã nối tiếp nhau trên ngai vàng xứ này từ 
năm 286 tới năm 466 sau NB (tức từ 200 tới 20 trước CN), chia làm bốn thời kỳ như sau: 

1/ Thời kỳ Năm vua (200-148 trước CN) 

2/ Triều đại Elãra (148-104) 

3/ Triều đại Dutthagãmani (104-80) 

4/ Thời đại Thập Vương (80-20) 


Thời kỳ Ngũ Vương. 


Đây là lúc năm vua dòng dõi Vijaya đã nối nhau trị vì Tích Lan suốt thời kỳ loạn lạc 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 86 





trên lục địa Ấn, làm cho đế quốc Maurya bị phân tán và đánh dấu sự lên ngôi của nhà 
Sunga. 


Kế vị cho anh là Uttiya, Mahãsiva và Sũrayissa mỗi vị ở ngôi Tích Lan 10 năm. Nhà 
vua thứ nhất đã phát tâm xây dựng Tăng xá Nagarangana cho Đại đức Bhaddasãla, vị 
Tỳ khưu còn sống sót chót hết của phái đoàn Mahinda. Nhà vua thứ nhì được coi như 
người đã xây dựng nhiều nhất; người ta bảo dưới triều của Sũrayissa, 500 Tinh xá đã 
được cất trên khắp đảo. 

Năm 180, Tích Lan, lần thứ nhất, lọt vào tay của bọn Damila (tamoul), từ lục địa tràn 
sang, dưới quyền điều khiển của hai tướng, nguyên là lái buôn ngựa: Sena và Guttika. 
Hai tướng này cầm quyền cai trị Tích Lan 22 năm. Đến năm 158, Asela, con cháu nhà 
Vijaya, đánh đuổi bọn Damila, phục hồi vương vị và ở ngôi 10 năm. 


Triều đại Elara. 


Gốc người xứ Cola, trên miền duyên hải Coromandel, Elara, năm 148, vượt biển, đổ 
bộ lên đảo, thắng Asela và lên ngôi. Nhờ hai đại tướng có tài khuông phò, Elara giữ vững 
ngai vàng suốt 44 năm. Rất mực công bình đối với bạn cũng như đối với thù, nhà vua, tuy 
không chia sớt niềm tín ngưỡng của dân chúng, vẫn giao hảo với Phật giáo. 


Triều đại Dutthapgãmani Abhaya. 


Dutthagãmani Abhaya là vị anh hùng cứu quốc, con của tiểu vương Mahãgama, 
miền duyên hải phía nam Tích Lan. Võ nghệ siêu quần, Dutthagãmani rất nóng lòng 
đánh đuổi quân thù, nhưng mấy lần thuyết phục vua cha cử đồ đại sự đều thất bại, 
chàng trốn nhà ra đi và gửi về cho cha một cái áo đàn bà, tỏ ý trách cha nhút nhát. Khi 
vua cha thăng hà, Dutthagãmani sửa soạn lên ngôi kế bị em là Tissa lập mưu chiếm 
đoạt. Anh em chiến với nhau, rốt cuộc Dutthagãmani thắng. Giáo đoàn đứng ra hòa 
giải, Dutthagãmani tha chết cho em và anh em trở lại thuận thảo. 


Sau lễ tấn phong, Dutthagãmani khai chiến với Elara, lần lượt đoạt ba mươi hai 
thành của quân Tamoul và sau bốn tháng vây khốn, hạ thành Viijitapura, rồi sẵn trớn 
tiến quân công đánh kinh thành Anurãdhapura. Vua Elara đích thân câm quân giữ 
thành, có 32 vương thân giúp sức. Nhiều trận chiến tàn khốc xảy ra, quân Damila đại bại 
và trong một trận thư hùng ngay tại Nam môn, Dutthagãmani đã hạ sát Elara. Là người 
trọng nghĩa, Dutthagãmani cho an táng người thù theo vương lễ, xây một đền thờ và 
truyền cho dân chúng mỗi khi đi ngang phải xuống xe và im lặng đi qua. Hình như đến 
nay, người Tích Lan còn giữ lệnh này. 

Quân Damila phản công, mong tái chiếm Tích Lan. Sáu vạn quân Tamoul từ lục địa 
kéo sang, đổ bộ lên bãi Mahãtittha và tấn công Anurãdhapura. Trong trận kịch chiến 
quyết định, đôi bên đã đánh nhau ngay trong vòng rào của Mahãvira (Đại Tăng xá). Một 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 87 





lần nữa, Dutthagãmani đại thẳng và đạo quân Tamoul bị tiêu diệt. Cũng như vua A 
Dục, nhà vua rất ăn năn trước cảnh máu đổ đầu rơi, nhưng nhờ chư Tăng khuyên giải, 
nhà vua từ ấy hết lòng hộ đạo mong lấy nghiệp lành chuộc nghiệp dữ. 


Bảy ngày sau lễ tấn phong, nhà vua theo cổ lệ thiết một lễ Thủy tế tại bờ hồ 
Tissavãpi. Lấy cây giáo thần đã giúp nhà vua chiến thắng và trong lòng có chứa một bảo 
tích của Phật, Dutthagãmani cắm dưới đất. Lễ xong, cây giáo nhổ không lên. Thấy vậy, 
nhà vua bèn cho xây tại đấy một ngọn tháp, bây giờ gọi là Mirisavetiya Dãgaba. 


Trong vòng thành của Mahãmeghavana, kế cận Đại Tăng xá, một tòa nhà lớn gọi là 
Lohapãsãda được nhà vua cho xây dựng lên để làm nơi bố tát cho chư Tăng, vuông vức 
mỗi bề 75 th, nằm trên 1.600 trụ đá xanh. 


Một ngọn tháp khác được nổi danh và còn tồn tại là Mahãthũpa bây giờ là Ruvanveli 
Dãpaba. Tương truyền chỗ xây tháp là nơi chư Phật thời quá khứ đã ở mỗi khi đến thăm 
Tích Lan, và chính Đại đức Mahinda đã chỉ chỗ ấy. Dự tính từ năm 250 trước CN mãi đến 
đời Dutthagãmani tháp mới khởi sự xây và phải đợi tới đời vua sau mới hoàn thành. 

Thời đại Thập Vương 

Vua Dutthagãmani thăng hà, tiếp theo là thời Đại thập vương dài 60 năm, từ 80 tới 
20 trước CN Năm vua đầu, Saddhãtissa và 4 người con thuộc hoàng tộc Tích Lan, còn 
năm vua sau là những người Tamoul soán vị. 

Giữ nề nếp của ông cha, Saddhãtissa và các con đều là những Phật tử thuần thành 
mà tên tuổi còn lưu lại với nhiều cơ sở tôn giáo. 

Saddhãtssa (80-62 trước CN) hoàn tất tháp Mahãthũpã mà anh là vua 
Dutthagamami đã khởi công, và xây lại ngôi nhà Lohapãsãda đã bị một trận hỏa hoạn 
tàn phá. 

Thñũlathana (62 trước CN), nhờ các đại thần và Tăng lữ âm mưu đưa lên ngôi, chỉ 
cầm quyền có một tháng và bị anh là Lanjatissa lật đổ. 

Lànjatissa (62-53 trước CN), trước nghịch với chư Tăng vì vụ Thũlathana, sau làm 
hòa, nới rộng nhiều tháp và xây dựng nhiều Tăng xá, nhất là Aritthavihãra, giữa đường 
Anurãdhapura đi Pulatthipuva. 


Khallãtanãga (53-47 trước CN), sau 6 năm ở ngôi, bị đại tướng Mahãrattaka ám sát. 
Em của vua là Vattagãmani giết kẻ phản loạn trả thù cho anh và lên ngôi. 

Năm tháng sau khi nắm chính quyền, Vattayãmani một mặt dẹp một cuộc nổi loạn 
ở Rohana, mặt khác phải chống trả với một cuộc xâm lăng của người Tamoul. 

Chủ soái loạn quân Rohana là một Bà la môn tên Tissa gốc người tỉnh Rohana, miền 
Nam Tích Lan. Tin tưởng ở tướng số, Tissa nổi loạn và đòi nhà vua nhường ngôi. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 88 





Ngay lúc ấy, bảy đạo quân Damila (Tamoul) đổ bộ lên Mahãtittha, bờ biển phía tây 
và gởi tối hậu thư cho vua, bắt buộc phải thối ngôi. 


Nhà vua phúc Tissa: nếu tướng quân thối được binh Damina, tôi sẽ nhường ngôi. 
Tissa nhận lời, xua quân đánh giặc nhưng thất trận ở Sanketahãla và bị bắt làm tù binh. 


Nhà vua từ cầm quân ngăn giặc, nhưng cũng lại thua, phải bỏ thành Anurãdhapura 
chạy trốn. Lúc nhà vua do cửa Bắc xuất thành, một Tỳ khưu của Tỉnh xá Titthãrãma 
thấy vậy lại buông lời chế nhạo: "Hắc sư" (sư tử đen) mà cũng chạy trốn à! Nhà vua lấy 
làm tức giận và nguyện sẽ rửa hận. 


Hoàng hậu, thứ phi và hai hoàng tử chạy nạn theo vua nhưng vì rượt đuổi mệt quá, 
nhà vua phải bỏ thứ phi lại sau. 


Thứ phi bị giặc bắt và cái bình bát quý báu của Phật bị chúng đoạt. Hai tướng 
Damila, sau khi cướp giựt, xuống thuyền hồi hương, năm tướng còn ở lại, cướp ngôi 
vua và chia nhau trị suốt 14 năm, từ 47 tới 32 trước CN. 


Vua Vat tagãmani, nhờ Trưởng lão Mahãtissa ở Tịnh xá Kupikkala đùm bọc nên 
thoát khỏi tay giặc và đến ẩn cư tại một nhà cư sĩ tên là Tanasiva, thuộc một tỉnh ở 
Trung Tích Lan. 


Trong một thời gian 14 năm dưới quyền thống trị của người Tamoul, Tích Lan đã bị 
một nạn đói tàn phá khủng khiếp mà đến nay dân chúng còn nhắc nhở. Niên sử Tích 
Lan gọi "Nạn đói Bà la môn Tissa". 

Suốt 12 năm, Bà la môn Tissa dùng sưu cao thuế nặng, vơ vét của tiền khiến dân 
chúng nghèo đói không thể tưởng tượng. Ở nhiều Tinh xá, thêm nạn chuột nổi lên ăn 
phá hết lúa gạo tàng trữ trong kho. 

Tại kinh đô, Tăng xá Mahãvira không còn một ông sư và ngôi Đại tháp bỏ hoang, rêu 
phong lá phủ. 

Nghe theo lời khuyên của Thần Hộ pháp Sakra, 700 Tăng sĩ kết bè vượt biển sang ty 
nạn ở Ấn Độ, 60 vị khác ở lại trên đảo để hộ trì Tam Tạng. Các vị kéo nhau về ẩn trú tại 
miền Nam tỉnh Nalaya, Trung Tích, ăn khoai củ và rễ cây qua ngày. Nỗi khổ của các vị 
không thể tả trong nhiệm vụ giữ gìn Pháp bảo. 

Mười hai năm sau, Tissa chết, dân tình lần hồi bớt khổ, bớt đói. 700 Tỳ khưu ty nạn 
trở về quê nhà và nhập đoàn với những vị không lưu vong. Không bao lâu, một cuộc 
tranh biện xảy ra giữa Tăng chúng về vấn đề: Căn bản của Đạo pháp là Hành hay Giáo? 

Hai ý kiến chọi nhau. Các nhà sư thuộc phái Pamsukũlika mặc áo bằng vải rách, chủ 
trương phải hành, còn phái Dhamakathika (Pháp sư) lại bảo phải làu thông Kính sách. 
Đôi bên đều có lý lẽ vững chắc, dựa trên lời Phật dạy. Rốt cuộc, phái Pháp sư thắng thế: 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 89 





Tam Tạng còn có người hiểu là Chính Pháp còn. Dù có trăm ngàn bậc tu chứng, nếu 
kinh điển không ai rành thì chính Đạo sẽ không có người theo. 


Nhận thức sự quan trọng của kinh điển, chư Tăng mới dùng văn tự chép lại lời Phật 
dạy. Đây là việc làm quan trọng nhất của Giáo đoàn Tích Lan. 


Suốt khoảng thời gian này, vua Vattayãmani và gia quyến tiếp tục ẩn cư tại nhà 
Tanasĩva, ăn oán uống hờn, mong ngày tái lập cơ đồ. Một hôm, Hoàng hậu có chuyện 
khấu ó với vợ chủ nhà. Để trừng phạt sự thất lễ này, nhà vua giết Tanasĩva rồi chiêu binh, 
chọn tướng, sắp đánh phá quân Damila. 


Chưa cử đồ đại sự, lại xảy ra chuyện nhà vua giết một tướng, vì vị này không quì 
trước vua. Bảy tướng còn lại bỏ đi. Dọc đường họ bị cướp mất hết tiền của, và vào ẩn trú 
tại một tinh xá. VỊ Trụ trì - Đại đức Tissa - khuyên các tướng nên trở lại phò vua đừng 
theo giặc Tamoul. Các tướng chịu, Trưởng lão Mahãtissa mới đứng ra làm trung gian 
hòa giải và tôi chúa trùng phùng. 

Vattagãmani bèn kéo quân về thành đô, đánh bại quân triều và giết vua Dhãtika của 
bọn Damila. Nhà vua lên ngôi trở lại và tìm ra bà thứ phi bị giặc bắt. Việc làm đầu tiên 
của vua là tịch thu Tĩnh xá Titthãrãma do vị Ty khưu đã nhạo báng vua thuở nọ làm trụ 
tr và xây ở đấy một Tăng xá đồ sộ: Abhayagirivihara để dâng cúng cho Trưởng lão 
Mahãtissa, là người đã đùm bọc nhà vua trong cơn hoạn nạn. 

Từ địa vị trụ trì một tỉnh xá nhỏ ở nhà quê, ít ai nghe biết, nay Mahãtissa nghiễm 
nhiên là Trụ trì của một Tăng xá lớn nhất ngay tại Kinh đô, lại còn lãnh nhiệm vụ làm 
Quốc sư cho vua. Việc này làm cho chư Tăng của Mahãvihara đố ky. Họ bèn cáo 
Mahãtissa phạm giới đến nhà cư sĩ và lên án trục xuất tạm. 

Bahalamassu-tissa, đệ tử của Mahãtissa phản đối và bị trục xuất luôn. 

Tức giận Bahalamassu-tissa, cùng với nhiều Tăng sĩ khác, bỏ Mahãvihãra ra đi và 
kéo nhau về Tịnh xá mới của Thời, lập một Tông phái riêng. Từ đó về sau, phái này 
không lui tới Mahãvihara nữa và như vậy là họ tách khỏi phái Nguyên thỉ (Theravada). 
Về sau, còn một phái khác nữa được thành lập, cũng cách biệt với Theravada. 


Theo Nikãyasamgaraha, phái của Đại đức Mahãtissa, đến năm 32 trước CN được 
một nhóm Tăng sĩ từ Nam Ấn tham gia. Trước tiên nhóm này muốn gia nhập vào phái 
Theravada, nhưng bị xem là người của tà giáo, họ bỏ Mahãvihara mà sang theo 
Mahãtissa, để thành lập một phái mới lấy tên là Dhammaracika, đối lập suốt hai thế kỷ. 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 90 





Chương IỰ 
TỪ ĐẦU TÂY LỊCH CHO ĐẾN HIỆN NAY 


Như chúng ta thấy, vua Vatthagãmani, để đền ơn Đại đức Mahãtissa, đã sáng lập 
một đại Tăng xá cúng dường Đại đức, đặt tên là Abhayagiri (Vô Úy Sơn Tự) và nơi đây 
một Tông phái mới đã được thiết lập dưới danh hiệu là Dhammaruci-nikãya (Pháp Hỉ 
Bộ), chống lại với Tông phái kỳ cựu Tích Lan là Mahãvihara (Đại Tự Phái). 

Dưới triều vua Gotabhaya (205 TL), giáo đoàn Phật giáo Tích Lan lại có thêm một 
Tông phái nữa: Jetavana (Kỳ Đà Lâm Tự Phái). Vậy tới đây có tất cả 3 phái trên hải đảo. 

Theo Tiến sĩ S. Paranavitana, dưới triều vua Vaharaka-Tissa (209-231 TL) Đại thừa 
Phật giáo với phái Vetullas (Vaitulyas) đã thâm nhập Tích Lan, sau khi Tông này đã 
được Bồ tát Long Thọ (Nagarjuna) thiết lập trên những cơ sở rõ rệt. Nhưng, phái mới 
này không có ảnh hưởng gì. Mười bốn năm sau, phong trào Đại thừa phục phát và 
được vua Mahãsena ủng hộ nhiệt thành. Abhayagiri-vihara trở thành trụ sở của Đại 
thừa và nhiều cơ sở của Tiểu thừa bị hủy hoại tại Mahãvihara, thậm chí đền 
Lohapãsãda cũng bị tàn phá. 

Tới thế kỷ thứ V, Buddhaghosa (Phật âm), từ Trung Ấn sang nghiên cứu giáo lý của 
Đại Tự Phái. Bồ tát dùng tiếng Pã-l¡i chú thích hầu hết các Kinh, Luật, Luận của Nam 
tông, phần còn lại sau có Dhammapäla (Hộ Pháp) kế tiếp hoàn thành. 

Cũng trong thời kỳ này, một người lái buôn trẻ tuổi từ Kasipura mang sang Tích Lan 
bộ Dharmadatu dâng lên vua. Không "phân biệt được chính tà, nhà vua tin rằng bộ sách 
ấy là Chính Pháp, cho nên thiết lễ nghĩnh tiếp long trọng và thành kính đặt vào một tòa 
nhà không xa hoàng cung”. 

Theo Tiến sĩ S. Paranavitana, Đại thừa, suốt 1.000 năm lịch sử Tích Lan, đã thủ một 
vai trò khá quan trọng. Thậm chí đến thế kỷ XVI, khi người Bồ Đào Nha chiếm cứ Tích 
Lan, một vài Phật học đường của Đại thừa còn hưng thịnh trên đảo. 


xkk 


Tới cuối thế kỷ thứ X, đầu thế kỷ thứ XI, Tích Lan bị dân tộc Tamil ở Nam Ấn Độ 
vượt biển sang đánh, tàn phá kinh đô, thiêu hủy chùa tháp, hãm hại Tăng Nị, khiến Phật 
giáo phải chịu cảnh suy vi một thời đại. Kinh đô mới được thiết lập ở Polonaruva và Ni 
bộ từ đây mất tích. Sau đó vài mươi năm, vua Vijaya-bhàhu (1509-1113) nổi lên đánh 
đuổi quân thù, khôi phục giang sơn, sai sứ sang Miến Điện thính kinh tượng Phật về 
trùng hưng Phật giáo. 

Khoảng cuối thế kỷ thứ XI, vua Parakhama-bhãhu (1153-1186), nhờ sự tiếp sức của 
Phật giáo Miến Điện, đưa Phật giáo Tích Lan lúc ấy còn chia làm ba phái, đến chỗ thống 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 9I 





nhất, lấy "Thượng Tọa bộ Phật giáo”, thuộc "Đại Tự Phái" của Buddhaghosa làm giáo 
học chính thống. Sự liên lạc lúc này giữa Phật giáo Tích Lan và Miến Điện rất là thắm 
thiết. Năm 1190, sau khi lưu học mấy năm và thọ cụ túc giới tại Tích Lan, Tỳ khưu 
Chapata trở về cố quốc là Miến Điện có 6 Tỳ khưu Tích Lan cùng theo. Chapata chấn 
hưng Phật giáo nước nhà của ông và canh cải lễ truyền giới theo nghỉ thức của Tích Lan. 

Đến thế kỷ thứ XIII, Xiêm bắt đầu liên lạc với Tích Lan. Phái đoàn Xiêm sang Tích 
Lan lần đầu là để cố xin thỉnh về một pho tượng thiêng của Phật. Sau đó, còn có một 
phái đoàn khác mà mục đích là xin thỉnh chiếc răng và bình bát của Phật. 


xkkk 


Kể từ thế kỷ thứ XV và dẫn đến thế kỷ thứ XX, Gia tô giáo (Catholicisme romain) và 
Tân giáo (Protestantisme) du nhập vào Tích Lan, Gia tô do người Bồ Đào Nha và Tân 
giáo do người Hòa Lan đem vào. Hai dân tộc này và người Anh Cát Lợi, trước sang mua 
bán rồi lần hồi chi phối toàn đảo. Người Bồ Đào Nha trước hết chiếm cứ miền duyên hải 
từ năm 1520 tới 1658, người Hòa Lan từ 1650 tới 1796 thay cho người Bồ Đào Nha. Cả 
hai thực dân này làm suy giảm uy thế của Phật giáo bằng mọi phương cách, nhất là 
bằng cách truyền bá tư tưởng Thiên Chúa giáo trong các học đường. Từ cuối thế kỷ thứ 
XVII, người Hòa Lan bị người Anh Cát Lợi thay trong khoảng 152 năm, từ 1796 (có chỗ 
nói là từ 1832) tới năm 1948 là năm Tích Lan được độc lập. 


Từ thế kỷ thứ XVỊ, lúc kinh đô đóng tại Kandy, Phật giáo Tích Lan đã trải qua một 
thời kỳ đen tối. Một phong trào kháng chiến nổi lên chống nạn ngoại xâm, nhưng bất 
thành. Một ít người Tích Lan, trong số có một nhà vua và hoàng tử và một ít đại thần 
đã chịu phép rửa tội. Tuy nhiên số người theo đạo Thiên Chúa vẫn ít. Trong lúc ấy, để 
cạnh tranh với Gia tô giáo, những người của Tân giáo Hòa Lan không ngần ngại bắt 
tay với Phật giáo. Để chấn hưng Phật giáo nước nhà, Tích Lan kêu gọi Thái Lan và 
nước này đã gởi một phái đoàn qua chấn chỉnh Phật giáo Tích Lan. Sự giúp đỡ này, 
đến nay, còn lưu lại di tích dưới hình thức một Tăng đoàn trên đảo, được biết dưới 
danh hiệu "Syãmopãlivamsa Nikâya". Nhiều việc canh cải với mục đích chấn hưng đã 
được thực hiện dưới thời vua Kirtisrĩ Rãjasinha (gốc người Kravidien), bởi một danh 
sư Tích Lan là Weliwita Saranankara, người kế vị cho vị Trưởng Phái đoàn Thái Lan. 


Đến thế kỷ thứ XIX, có danh thân M. Gunananda xuất hiện để tuyên dương chánh 
pháp. Từ năm 1865 về sau, danh tăng này đã 5 lần công khai thảo luận với các mục sư 
truyền giáo, nhờ đó mà làm tăng uy tín của Phật giáo. Cuộc thảo luận cuối cùng xảy ra 
năm 1873, sau đó có xuất bản một bản tổng kết được dịch ra tiếng Anh. Một Đại tá 
người Mỹ, Henry Seele Olcott được đọc bản ấy, và liền có cảm tình với Phật giáo. 
Ngay năm đó, sau khi thành lập Hội Thông Thiên Học ở Nữu Ước, ông qua Ấn Độ và 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 92 





Tích Lan. Tại đảo, ông hô hào chấn hưng Phật giáo, thành lập nhiều trường cho con em 
các gia đình Phật tử, Hội Thanh niên Phật giáo và sáng lập "Phật giáo Hiệp Hội" ở 
Colombo, để làm cơ quan trung ương vận động cho công cuộc chấn hưng. Đến ngày 
17-2-1907, ông mất. Để tỏ lòng biết ơn hộ trì của ông, dân chúng Tích Lan có ngày kỷ 
niệm, gọi là ngày Olcott. 


Ngoại hộ, như chúng ta thấy, thì có Đại tá Olcott với lá cờ năm màu (hiện dùng) để 
làm huy hiệu quy tụ, còn nội bộ Tăng già thì có danh tăng Hikkaduwe Sri-Sumangura, 
một bậc trưởng lão đạo cao đức trọng, đứng ra lập Phật Học Viện "Vidodaya Pirivena" 
để làm nơi đào tạo tăng tài và sản xuất những học giả cho Phật giáo. Ngoài ra còn có 
Anagarika Dharmapala, lúc còn thanh niên, là một cộng sự đắc lực của Đại tá Olcott 
trong công cuộc chấn hưng Phật giáo. Về sau, Dharmapala đã xuất gia và tự tạo một 
công lao vĩ đại: vận động phục hưng những Phật tích bị hoang phế hay bị ngoại đạo 
xâm chiếm trên đất Ấn. Ông cũng là người sáng lập Hội Ma ha Bồ đề ở Ấn Độ để phục 
hưng Phật giáo trên đất Ấn. Hội này hiện nay còn hoạt động có nhiều chỉ nhánh và cơ 
sở tại xứ của Phật, nhất là ở Calcutta và Sarnath. 


Tới tháng 2 năm 1948, sau cuộc đệ nhị thế chiến, Tích Lan thoát khỏi ách cai trị của 
người Anh và tuyên bố độc lập. Ngày 6-10-1950, Tích Lan ban bố chính thể Cộng hòa. 
(Vị vua chót của Tích Lan bị truất ngôi năm 1815, dưới thời Anh thuộc). 


Nhờ sức vận động của Tiến sĩ Malalasekera, Giáo sư Đại học đường Tích Lan, một 
cuộc hội nghị Phật giáo Thế giới được tổ chức tại Colombo vào tháng 5 năm 1950, có 
đại biểu 29 nước tham dự. Phái đoàn của Phật giáo Việt Nam do Thượng tọa Tố Liên 
(miền Bắc) lãnh đạo. Kết quả cuộc đại hội đó là việc thành lập Hội Liên hữu Phật tử 
Thế giới (World Fellowship of Buddhists), mà chúng ta thường gọi tắt là Hội Phật giáo 
Thế giới. 

Hiện thời, Tích Lan được thế giới xem là trung tâm điểm của Phật giáo. Chẳng 
những đền đài cổ tích được trùng tu và bảo tồn để làm quốc bảo và để cho ngoại quốc 
chiêm bái, mà sự tổ chức về mặt giáo lý cũng như đức dục được chăm nom. Một thắng 
lợi lớn nhất là Phật giáo được Chính phủ nhìn nhận là quốc giáo. Sự đào tạo tăng tài 
được xúc tiến mạnh trong nước, nhiều nhà sư được gởi đi nghiên cứu ở ngoại quốc 
hay học thêm đến bậc đại học tại Anh, Mỹ. Nhờ sức học ngoại ngữ và văn minh Tây 
phương sâu rộng, những nhà sư ấy đã ởi giảng đạo nhiều nơi, đem mầm giống Phật 
pháp gieo rắc trên nhiều nước, mở đường tiến về Âu Mỹ cho Chánh Pháp. 


r/ 


HET 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 


93 








CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 94 





MỤC LỤC 
vi 0C TAVẾT ủi Av he ý 
gi 
LỜI NÓI ĐẦU 
PHẬT GIÁO SỬ ĐÔNG NAM Á 


Chươngl SỰ MỞ RỘNG CỦA PHẬT GIÁO 
Chương II NGHỊ VẤN VẺ SUVARNABHUMI 


LỊCH SỬ PHẬT GIÁO MIÉN ĐIỆN 
LỜI NÓI ĐẦU 
THỜI KỲ THỨ NHẤT 
THỜI KỲ THỨ HAI 


LỊCH SỬ PHẬT GIÁO NAM DƯƠNG (INDONESIA) 
LỜI NÓI ĐẦU 
Chương I PHẬT GIÁO ỞNAM DƯƠNG TỪ ĐẦU TỚI THẺ KỶ THỨ VIII TÂY LỊCH 
Chương II PHẬT GIÁO ỞNAM DƯƠNG,TỪ THẺ KỶ THÚ 1X TỚI NGÀY NAY 
Chương II NGHỆ THUẬT VÀ VĂN CHUONG PHẬT GIÁO NAM DƯƠNG 


LỊCH SỬ PHẬT GIÁO CAM BÓT 
Chươngl MỘT ÍT TÀI LIỆU LỊCH SỬ 
Chương II THỜI KỲ DU NHẬP HAY THỜI KỲ FOU-NAN 
Chương II THỜI KỲ TCHEN LA (CHƠN LẠP)(Thế kỷ VI-IX) 


LỊCH SỬ PHẬT GIÁO AI LAO 
Chương l QUỐC GIA VÀ DÂN TỘC LÀO 
Chương II PHẬT GIÁO DU NHẬP 
Chương II ẢNH HUỞNG PHẬT GIÁO TRONG ĐỜI SÔNGDẦN TỘC LÀO, HIỆN TÌNH PHẬT GIÁO 


LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THÁI LAN 
Chương MỘTÍT LỊCH SỬ 
Chương II DU NHẬP VÀ CÁC THỜI KỲ TIỀN BỘ 
Chương II TÌNH HÌNH PHẬT GIÁO HIỆN NAY 


LỊCH SỬ PHẬT GIÁO CHIÊM THÀNH 
ChươngI MỘTÍT LỊCH SỬ 
Chương II VĂN HÓA VÀ TÔN GIÁO 


LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TÍCH LAN 
Chương MỘT ÍT LỊCH SỬ 
Chương II PHẬT GIÁO DU NHẬP TÍCH LAN 
Chương II PHẬT GIÁO TÍCH LAN 
TỪ 200 TỚI 20 TRƯỚC CN 
Chương IV TỪ ĐẦU TÂY LỊCH CHO ĐỀN HIỆN NAY 


CHÁNH TRÍ MAI THỌ TRUYÈN 95 





PHẬT GIÁO SỬ ĐÔNG NAM Á 
Chánh Trí Mai Thọ Truyền 


NHA XUAT BAN TON GIAO 
Yên Hòa - Cầu Giấy — Hà Nội 
ĐT: 04-37822845 - Fax: (04).37822841 
Email: Nhaxuatbantongiao®gmail.com 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
NGUYÊN CÔNG OÁNH 
Biên tập 
VŨ VĂN HIẾU 
Sửa bản 1m 
TRẦN ĐỨC HẠ 
TÔ VĂN THIỆN 
Trình bàu 
CẨM HÀ 
Bìa 
ĐẶNG VĂN THÀNH 





Số lượng in 1.000 bản, khổ 14,5 x 20,5cm. In tại Công ty cổ phần in Khuyến Học phía Nam. Số xuất 
bản 454-2012/CXB/07-51/TG ký ngày 23/04/2012. 
In xong và nộp lưu chiểu quý 3 năm 2012. 


Thực hiện liên doanh: 


1% 


CTY TNHH VĂN HÓA 
PHAT QUANG 


ĐT: 08.38.114.009 - 38.110.211 
Fax: 08.62.938.562 —- DĐ: 0903.310.145 
Email: phatquangco@gmnail.com 


